BAN MAI XỨ ẤN 


TẬPII 


Thích Nữ Giới Hương 


Lộc Uyển- 2005 


LỜI GIỚI THIỆU 


"Ban Mai Xứ Ấn (ba tập) của tỳ-kheo-ni Giới Hương là quyển hồi 
ký ghi lại những tâm tư, Phật sự, chương trình học Phật của một ni sinh 
được tu học 10 năm tại trường Đại học Delhi và những cảm xúc thiêng 


liêng khi được thân hành chiêm bái đãnh lễ các Phật tích tại Ấn Độ. 


Lâm Tỳ Ni (nơi thái tử đản sanh), Bồ Đề Đạo Tràng (nơi Bồ tát 
Cô Đàm giác ngộ), Lộc Uyển (nơi Đức Phật chuyển pháp luân) và Câu 
Thi Na (nơi Đức Phật nhập niết bàn) là bốn thánh địa nổi tiếng của 
Phật giáo. Bốn giai đoạn quan trọng này cùng với các sự kiện khác 
trong cuộc đời của Đức Phật là đề tài cho hàng ngàn tác phẩm mỹ thuật 
Phật giáo xuất hiện. Rất nhiều đền, tháp, bia ký được xây dựng để tôn 
nghiêm những thánh địa này. Tuy nhiên, trải qua nhiều thế kỷ Phật 
giáo bị suy tàn và vắng bóng tại Ấn Độ, hầu hết các thánh tích này 
cũng theo đó mà bị đập phá, đốt cháy và trở thành hoang phế tàn rụi 
theo bóng thời gian. Ngày nay, các nhà khảo cổ đang khai quật và cố 


gắng trùng tu lại theo nguyên mẫu xa xưa ấy. 


Trong Ban Mai Xứ Ấn, tác giả đã mô tả tỉ mĩ các Phật tích quan 
trọng, ghi lại cảm tưởng, nhắc lại lịch sử thánh tích ấy, trích đoạn ký sự 
đường xa của ngài Pháp Hiền, Huyền Trang và các sách báo Phật giáo 
hiện đại, chụp ảnh tài liệu và có bản đồ minh họa... Ngoài ra, tác giả 
còn chia sẻ những hiểu biết của mình về chương trình học tập từ khoá 
Thạc sĩ, Phó Tiến Sĩ và Tiến sĩ của khoa Phật học tại trường Đại học 


Delhi, những sinh hoạt của tăng ni sinh và tình hình Phật giáo tại Ấn độ 


1H 


và vài nước khác trong thời hiện đại. Những kiến thức và kinh nghiệm 
này sẽ là nguồn tài liệu quý cho tăng ni trẻ có ý định muốn sang tu học 
tại Ấn Độ và chiêm bái Phật tích cũng như sẽ có giá trị ghi lại một 
chặng đường lịch sử của hơn 150 tăng ni sinh Việt nam xuất dương du 


học tại Ấn. 


Xin trân trọng giới thiệu tác phẩm Ban Mai Xứ Ấn cùng các bậc 


tôn đức, thức giả và bạn đọc bốn phương. 


Ngày 26, tháng 03, năm 2006 
Hoà Thượng Thích Mãn Giác 


Viện chủ chùa Việt-nam tại Los Angeles, Hoa Kỳ 


THƠ CỦA ÔN 
(Hòa Thượng Thích Mãn Giác) 


Hãy mở mắt mãi nhìn người ơi 
Ban mai Ấn-độ tuyệt vời đẹp tươi 
Lưu trang Phật sử sáng đời 
Sông Hằng nước chảy rạngđngời bóng ai 
Nghìn năm Phật tổ Như-lai 


Sông Hằng lấp lánh bóng ngài hiện ra. 
(Ban Mai Xứ Ấn - 3 tập) 


Ngày 29 tháng 03 năm 2006 


LỜI NÓI ĐẦU 


Vạn vật luôn thay đối, thời aian vẫn cứ vô tình trôi, thắm 
thoát đã đúng trười năm rồi tôi được duyên lành tụ học tại 
Aất Phật, xú Ấn, nơi mà âấng Từ phụ đã từng hiện thân, hoằng 
hoá độ sanh cách ảây 26 thế kỷ. Ngày trổ lại quê hương đất 
nước đã gân kê, tôi cẦm bút đế níu giữ lại cho riêng mình và 
người phẩn nào những hìh ánh thiêng liêng của những chăng 
đường lịch sử mà Đúc Phật và các đệ tủ của nạài ảã luu dấu, 
những hình ánh thân thương của quý thây cô du học với khung 
trường đai học Daelhi, ký túc nữ Fost Œraduate và những hình 
tượng äa văn hoá của đất nước, con người và phong cảnh hữu 
tìh xứ Ấn ... để qọi là chút tấm lòng muốn san sê những hiểu 
biết được học tại trường đại học Delhi và được chiêm bái đất 
Phật với những ai chưa hoặc øẽ có duyên đến Ấn độ, để aọi là 
tấm lòng thành đên ơn các bậc ân nhân, những vị ảã hỗ trợ cho 
tôi bằng tất cẢ những hình thúc trực viếp hay gián tiếp, tinh 
thân hay vật chất trong suốt thời gian lưu lại xứ Phật xa xôi 
này cũng như ân Tam bảo, thÂy tổ, đất nước, thiện tri thức, 
đàn na tín thí ảã truớng dưỡng giới thân tuệ mạng cho tôi hơn 
suốt 20 năm qua. 


Nếu vào thế kỷ thứ VI, Pháp sư Huyền Trang đã phải đơn 
thân độc mã từ Trung quốc ải qua một lộ trìh thăm thăm điệu 


VI 


vợi, vượt qua bao đa hìh hiếm trở, bao vùng khí hậu khắẮc 
nghiệt, độc hại cũng như bao thử thách nguy hiểm đến tánh 
mạng để tìm đến những thánh tích Phật giáo Ấn độ, để tần đến 
trường đại học Na-lan-đà tu học thì thế kỷ XXI nạày nay phương 
tiện ải chuyển ải lại đến Ấn độ tu học và hành hương chiêm bái 
các thánh tích đó tương đối dễ dàng, thuận lợi và an toàn hơn. 
Đó cũng là lý do trong thế kỷ này nhiều quý thầy cô Việt-nam 
(gần 200 vị) ảã khăn gói xuất dương áu học tại Ấn. 


Tôi đặt tên cho bộ sách là AN MAI XỨ ẤN, bới hình ảnh 
ban mai trên sông Hằng thiêng liêng ảã thật sự aÂy cm xúc 
cho tôi mạnh mẽ. Sông Hằng là con sông thiêng liêng: nhất được 
dễ cập rất nhiều trong kinh Phật, được người dân Ấn tôn thờ 
như một nữ thân hoặc như một bà mẹ truyền ban súc sống và 
được xem là nguyên mẫu của tất cả dòng nước thiêng liêng 
trên thế giới. Từ những thời đại xa xưa nhất cho đến bây giờ, 
khi mặt trời bắt đâu chậm rải ló lên ở hướng đông phía bên kia 
đối diện sông Hằng. Ánh sáng choàng lên và nhuốm hồng mặt 
nước nhấp nhô aợn sóng lung linh như dát bạt. Trời trong vắt 
như naọc thạch, những vết mây màu khói, hông lợt, vàng nhạt 
cứ ưng ứng lên bốn phía, äan xen vào nhau hòa với nước thành 
một màu vàng đu mát tron sương mai thì dọc bờ sông ảã có 
hàng triệu những người không thể đếm được đến đây để tắm, 
cầu nguyện, múc nước thiêng sông Hằng uống. Eải rác dọc bờ 
sông là những thành phố, những trung tâm hành hương cổ với vô 
số những đên tháp. Những sự kiện quan trọng trong lịch sử của 
vùng đất 8a la nại dọc bờ sông Hằng này là sự thăng hoa của 
nền văn minh Ấn độ, là bức tranh toàn cảnh của di sẵn văn hóa 
Ấn độ. Trong nhiều thế kỷ, Ấn độ äược thừa nhận như là một 
vùng đất thắn thoại phong phú về trí tuệ, thẫần bí và lãng mạn. 
Chính điều thần diệu này mà hàng loạt những tác phẩm, cánh 
của của một. trong những nên văn minh cổ nhất được xuất hiện. 
Và cũng chính điều thần diệu này mà câm hứng viết về xứ Ấn 
trona nạày du học tại äÂy ảược ra đời. 


VII 


eban Mai Xứ Ấn tập I sẽ viết như dang hồi ký kỷ niệm về 
những gì tác aiÃ ảã câm nhận trong quá trình tu học tại trường 
đại học Delhi và hành hương thánh tích phật giáo nhằm giới 
thiệu đến quý đọc giÄ vài nét về văn hoá, giáo dục, tôn giáo, 
Aất nước và con người xú Ấn. 

eban Mai Xứ Ấn tập II là sách tập hợp 17 bài ảo tác giả 
viết. lúc ở Ấn độ được đăng trong các tạp chí, báo phật giáo và 
các trana điện tử (Website) trong và nạoài nước như Hãy đến 
với xứ Ấn, Dự án xây dựng tượng Phật Di-lặc lớn nhất thế giới 
tại Bồ-4Ễ-äao-tràng, Mười nạày thuyết pháp của Đúc Đạt-lai- 
la-+ma tại Bồ-áề-ảao-tràng, Đầu Thiên niên kỷ 2OOO tại Lộc- 
uyến, Những Thách Thức Trong mối Quan Hệ đối tác Liên Tôn 
giáo, Hội nghị Sakyadhita lần thứ sáu, Lịch sử cây bô-đê tại Bồ- 
để-ảao-tràng, Trường Đại học Na-lan-đà hiện tại, Trường đại 
học Na-+lan-ảà trong văn học Fhật giáo, Một thời hoàng kim của 
trường Na-lan-đà, Thông điệp giÁo dục của Đức Phật, Giới thiệu 
vài nét về Phật giáo Châu á và Châu âu trong thế kỷ XX, Suy 
nghĩ về nền Hoà bìh Toàn Câu, Hoa øen tinh khiết, Trầm tư về 
naày Thành đạo, Lễ Phật Thành đạo và Hội thảo tại Bồ-đễ- 
đạo-tràng và Hội nghị Sakyaahita lần thứ bầy. 


eöan Mai Xứ Ấn tập lI gồm có 16 bài viết như An Lạc 
Thân Tâm từ sự Giác Nạộ của Đức Phật, Chùa Kiều-Đàm-Di 
Việt-nam tại Tỳ-xá-li, Chuyến Hành Hương các Chùa Phật giáo 
tại New Delhi, Di Mẫu Ma-ha Ba-xà-ba-đê., Giá Trị Liên Tôn Giáo 
đối với Xã Hội Toàn Cầu, Hội Nahị Phật giáo và Hành Trìh Tâm 
linh tại New Delhi, Hội nghị Sakyaahita lần thứ tám, Khúc Giao 
Hưởng lm Lặng Tuyệt Đối của Đúc Phật qua các Sự Kiện Phật 
giáo tại Ấn-độ năm 2005, Lịch sử Phật. giáo Đại-hàn, Nét. Đặc 
sắc của các Chùa Hàn quốc, Ni giới Phật giáo Hàn quốc, Nữ giới 
và Giới Luật Phật giáo, Phong Trào Tôn giáo Quốc tế, Sự Hình 
Thành và Fhát Triển Giáo Hội Ni tại Ấn-độ, Tìn Hoà Bình nơi 
Tâm và Vài Nét về Tỳ-xá-li. 


VII 


Xin trân trọng giới thiệu ba tập sách này đến quý đọc giả. 
Kính mona bạn đọc thùy từ lân mẫn đính chánh cho những chỗ 
sai lầm và bổ sung những phần thiếu sót giới hạn không thể 
tránh được trong khÄ năng hạn hẹp của người viết. 


Chân thành cắm niệm ân đức. 


Delhi, mùa hè 2OO5 
Thích nữ Giới Hương 


(thichnuaiohuona@vahoo.com) 


MỤC LỤC 


Lời Giới thiệu của Ôn Mãn Giác ii 
Thơ của Ôn Mãn Giác 1H 
Lời Nói đầu IV 
Mục lục 1X 
1. An Lạc Thân Tâm từ Sự Giác Ngộ của Đức Phật l 
2. Vài Nét về Tỳ-xá-li 3 
3. Chùa Kiều-Đàm-Di Việt-nam tại Tỳ-xá-li 8 
4. Chuyến Hành Hương các Chùa Phật giáo tại New Delhi II 
5. Di Mẫu Ma-ha Ba-xà-ba-để 18 
6. Giá trị Liên Tôn Giáo đối với Xã hội Toàn cầu 25 
7. Hội Nghị Phật giáo và Hành trình Tâm linh tại New Delhi 27 
8. Hội nghị Sakyadhita lần thứ tám 35 
9. Khúc Giao Hưởng Im Lặng Tuyệt Đối của Đức Phật qua các Sự 
Kiện Phật giáo tại An-độ năm 2003 45 
10.Lịch sử Phật giáo Đại-hàn 58 
11.Nét Đặc sắc của các Chùa Hàn quốc 64 
12. Ni giới Phật giáo Hàn quốc 73 
13. Nữ giới và Giới Luật Phật giáo 79 
14. Phong Trào Tôn giáo Quốc tế 85 
15. Sự Hình Thành và Phát Triển Giáo Hội Ni tại Ấn-độ 89 


16. Tìm Hoà Bình nơi Tâm 95 


AN LẠC THÂN TÂM 
TỪ SỰ GIÁC NGỘ CỦA ĐỨC PHẬT 


Sự giáng sanh của Đức Phật xảy ra cách đây hơn 2600 năm khi thế 
giới này sôi động với các trường phái triết học của Socrates và Platon ở 
Hy Lạp, Zoroaster ở Ba Tư, Khổng Tử ở Trung Quốc. Ở Ấn Độ, quê 
hương của Đức Phật, những triết gia Bà-la-môn rộn ràng với lý luận 
của U-pa-ni-sắc (Upanisad), phái Ni-kiển-tử (Jain) với triết học về các 
phạm trù mâu thuẫn, Tà mạng giáo (A/ivivaka)' với thuyết định mệnh 
và những nhà triết học khác với tư tưởng duy vật hoặc bán duy vật. 
Chính vì để ngăn chặn dòng sóng nổi dậy của các truyền thống khiếm 
khuyết như vậy Đức Phật Thích-ca đã xuất hiện trong đời này. 


Đức Phật đã tạo ra một cuộc cách mạng trong thế giới tâm linh khi 
Ngài tuyên bố giáo lý Duyên khởi sinh động của cuộc đời và thế giới. 
Mục tiêu thuyết giảng của Đức Phật là làm cho tất cả chúng sanh an 
vui, hạnh phúc và lý tưởng chủ đạo để giúp chúng sanh vượt khỏi tà 
kiến về ngã thường hằng, chấp thủ vào cái biết của mình (sở tri 
chướng) và tham đắm sở hữu chúng một cách vĩnh viễn. Những nỗ lực 
ngu dốt để nắm bắt những điều phù du này cuối cùng sẽ đưa đến bất an 
và đau khổ. 

Hai câu kệ đầu tiên của kinh Pháp Cú đã trình bày tóm tắt hệ 
thống triết học đạo đức của Đức Phật: 

“Trong các pháp, tâm dẫn đầu, tâm là chủ, tâm tạo tác tất cả. Nếu 
đem tâm ô nhiễm tạo nghiệp nói năng hoặc hành động, sự khổ sẽ theo 
nghiệp kéo đến như bánh xe lăn theo chân con vật kéo xe”. 


“Trong các pháp, tâm dẫn đầu, tâm là chủ, tâm tạo tác tất cả. 
Nếu đem tâm thanh tịnh tạo nghiệp nói năng hoặc hành động, sự vui sẽ 
theo nghiệp kéo đến như bóng theo hình”. 


Lời dạy của Đức Phật có ý nghĩa sâu xa vi diệu. Nếu áp dụng Bát 
chánh đạo (tám điều chân chánh thanh tịnh thân, khẩu và ý) sẽ đem lại 
sự an lạc vô lượng trong đời sống. 


° Ajivivaka (S) Tà Mạng giáo. Một đạo giáo thời Phật tại thế (Ngài Ca Diếp và 500 đệ tử đến thị trấn 
Câu thị Na gặp một đạo sĩ nhóm Tà Mạng cho hay Phật đã Niệt bản). 
. Dhammapada, tr. Ven. Narada Maha Thera, Maha Bodhi in Sar nath, 2000, verse I-2. 


Trong ý nghĩa chuyên môn, thuật ngữ “Dhamưna' có nghĩa là yếu 
tố tối hậu của hiện hữu, tâm (tâm pháp), vật và là toàn bộ sự hiện hữu 
ở thế gian. Ngày nay chủ nghĩa duy vật cũng xem trọng chủ nghĩa duy 
tâm nhằm mục đích thỏa mãn tâm lý tạm thời. 


Sự thức tỉnh của Đức Phật và giáo pháp cao thượng mà Ngài 
thuyết giảng đã hướng dẫn con người đi đến hạnh phúc an lạc. Cuộc 
sống đấu tranh thì không được yêu chuộng trong giáo lý của Đức Phật. 
Đức Phật Thích Ca không phải là vị thần của chiến tranh mà là con 
người hòa bình. Ngài đã khuyên các đệ tử của mình không nên tham 
gia vào binh nghiệp.” 


Phật giáo chỉ là một tôn giáo phù hợp với người yêu chuộng tự do 
và hòa bình. Trong Phật giáo không có các giáo điều. Với lòng từ bi vô 
biên, Đức Phật đã dạy con người phương pháp mà Ngài đã đạt được sự 
giải thoát hoàn toàn và khuyên chúng ta đi theo con đường đó bằng sự 
tự giác nếu chúng ta muốn thực sự từ bỏ khổ đau ở thế gian này, theo 
con đường này hay không là quyết định của chính chúng ta. 


Phật giáo xây dựng một thế giới mà trong đó không có chiến tranh 
giữa con người với con người. Hơn nữa Đức Phật còn dạy làm thế nào 
để tăng trưởng trí tuệ. 


Tóm lại, Đức Phật dạy con người sống hạnh phúc sáng suốt và tự 
do ở trong hiện tại thì sẽ đạt được hạnh phúc trong tương lai luôn. 
Ngoài điều này con người còn mong cầu cái gì nữa? 


Bằng việc tu tập lời dạy của Đức Phật, chúng ta tự cứu mình khỏi 
khổ đau và những rắc rối của cuộc đời. Việc tu tập Pháp là phương 
cách tối thượng của việc cải thiện phẩm chất đời sống con người. Nếu 
ai hòa nhập lời dạy của Đức Phật trong đời sống hằng ngày, người đó 
sẽ có thể hóa giải tất cả các vấn đề nội tại và đạt được tâm an lạc chân 
chánh. 


Ngoài ra, cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn, thế giới sẽ lợi ích hơn, nếu 
chúng ta biết áp dụng lời dạy của Đức Phật trong việc trau giổi sự an 
lạc trong tâm và bên ngoài. 


3 What the Buddha Taught, Ven. Dr.Walpala Rahula, Colombo, 1984. 


VÀI NÉT VỀ TỲ-XÁ-LY 


Trong quá khứ Tỳ-xá-ly có nhiều sự kiện liên quan đến đời sống 
Đức Phật và cũng chính tại đây Giáo Hội Ni tại Ấn độ được hình thành. 
Bài viết này xin giới thiệu vài nét về thánh địa Tỳ-xá-ly. 

Tỳ-xá-ly (Vaishali, Vesali) còn gọi là T-ly, Phệ-xá-ly, Duy-da-ly 
hay Xá-ly,` thủ đô của tộc Licchavi (hoặc Vrÿi, Va/j) và là một trong 
những trung tâm Phật giáo vững mạnh vào thời Đức Phật tại thế. Nhà 
khảo cổ học Cunningham đã xác nhận nơi này nay là làng Basarh, 
huyện Muzafarpur, tỉnh Tirhut,` tiểu bang Bihar, cách thủ phủ Patna 58 
cây số về phía bắc. 

Cũng thật khó mà biết chính xác bao nhiêu lần Đức Phật viếng 
thăm Tỳ-xá-ly. Nhưng chúng ta biết rằng rất có nhiều kinh quan trọng 
được Đức Phật thuyết tại đây như kinh Ma-ha-li (Mahali), Đại kinh 
Shanada (Mfahashanada), Tiểu kinh Saccaka (Culasaccaka), Đại kinh 
Saccaka (Miahasaccaka), kinh Tam Minh (7ev/7a), Kinh Bà-sa-cù-đà- 
hoả-dụ (Vacchogorra), kinh Thiện Tỉnh (Sunakkarra) và kinh Tứ-yết- 
xuất-bảo (Rarana).° Tại đây có nhiều vị trở thành đệ tử xuất chúng của 
Đức Phật như Nan-đà-ca (Nandaka), trưởng lão Bạt-kỳ-tử (Vajjipufa), 
Am-ba-ba-ly (Ambapali, Amrapali), trưởng lão ni Vô-cấu (Vimala)... 


Dân Licchavi vì muốn Đức Phật cư trú tại thành phố của họ, nên 
trong nhiều dịp đã xây nhiều chùa như chùa Cu-Ta-ga-ra-sa-la 


'“Glossary of Buddhist Terms, in Seven Languages, Upasaka Minh- 
Thông; xem trong Website: buddhismtoday(yahoo.eom 

Ÿ Report of the Archaelogical Survey of India, I, trang 55-6, xvi, trang 
6, 34, 89-91. 

“Jagdeesh Chandra Mathur and Yogendra Mrsra, Homage to 
Vaishali, Publish by Vaishali Community, 1949, trang 128. 


(Kufagarasala), Ca-pa-la (Capala), Sap-tam-ra (Saptamra), Đa-phất 
(Bahupurra), Cỗổ-đàm (Gautama), Ca-pl-na-ha (Kapinahya) và Ma-ca-ta 
(Markara) để dâng lên Đức Phật và chư tăng. 


Năm năm sau khi thành đạo, Đức Phật đã đến Tỳ-xá-ly giảng kinh 
Tứ-yết-xuất bảo (Rafana-sufta) (Gangarohana-sufa) và cảm hoá tám 
mươi bốn ngàn người. Lúc đó thành phố Tỳ-xá-ly đang bị hạn hán, dân 
chúng làm lễ rước Phật đến cầu nguyện với voi ngà, lộng, phướng và 
hoa hương. Đức Phật đến và vừa đặt chân chạm xuống đất thì sấm chớp 
vang động và mưa đổ xuống như trút." 


Trong Đại-phẩm (Mahavagsa) và Tiểu-phẩm (Cullavagga) cho 
thấy có nhiều quyết định quan trọng về giáo pháp và giới luật được 
Đức Phật tuyên thuyết tại Tỳ-xá-ly. Chính tại đây ngài tuyên bố sẽ 
nhập Niết bàn và cũng chính tại đây do lời thỉnh cầu của Di mẫu Ma- 
ha-ba-xà-ba-để (Mahapajapati Gotami) mà giáo hội ni được thành lập. 

Pháp sư Huyền-trang khi đến viếng nơi đây vào thế kỷ thứ VII nói 
chu vi thành phố cổ Tỳ-xá-ly rộng 60, 70 dặm và cổ thành rộng khoảng 
4, 5 dặm... Có vài trăm chùa (sangharama) hầu như đã bị đổ nát.” Tại 
đây, có một ngôi chùa thuộc Thượng- toạ bộ cách phía tây-bắc của 
thành phố Tỳ-xá-ly 5, 6 đặm và có vài vị tăng đang ở tu học; cạnh đó là 
tháp thờ kinh Duy-ma Nghĩa-thích (Vữmalakirty-nirdesa suira); phía 
đông của tháp này có một tháp kỷ niệm nơi ngài Xá-lợi-phất và chư 
tăng khác đắc quả A-la-hán; tháp thờ xá lợi của Đức Phật do vua Tỳ- 
xá-ly xây. Sau khi Đức Phật nhập diệt xá lợi của ngài được chia thành 
10 phần và tộc Tỳ-xá-ly được một phần thờ tại đây. Sau đó, vua A-dục 
mở tháp lấy xá lợi này chia thành 10 phần, một phần giữ lại tháp cũ và 
những phần khác được vua xây 84.000 tháp để thờ. Sau đó, không vua 
nào dám mở tháp nữa, vì khi vừa đụng vào tháp thì trái đất sẽ chấn 


7 Như trên. 

®*Mahavastu, I, trang 253-300, Kinh Tứ-yết-xuất-bảo (/#2£anasu£ía) là 
một kinh của Tiểu bộ tập (K#uddakapatha) và được mô tả như 
Svastyanagatha. Trích trong Dictionary of Pali Proper Name, 
G.P.Malala Sekara, Mushiram Manohalal: New Declhi, 1998, trang 
709-800, 941-943. 

, Decepak Kumar Barua, Viharas in Ancient India, Indian 
Publications Calcutta, 1969, trang 121. 


động; '° trụ đá sư tử (cao 50-60 feet, mặt hướng về Bắc, tức phía Câu- 
thi-na [Kushinagar]-nơi Đức Phật nhập niết-bàn) và tháp thờ xá lợi do 
vua A-dục xây; cạnh đó là một hồ nước do đàn khỉ đào dâng lên Đức 
Phật khi ngài đang thuyết pháp. Trong quá khứ đã có lần Đức Phật từng 
sống ở đây. Phía tây của hồ này, có ngôi tháp nhỏ đánh dấu nơi đàn khỉ 
lấy bình bát của ngài, trèo lên cây lấy mật cúng cho Phật; cách chùa 
của Thượng-toạ bộ khoảng 3, 4 dặm có một ngôi tháp kỷ niệm nhà của 
ngài Duy-ma-cật (Vừnalakirty), có một khối đá ngỗn ngang đánh dấu 
nơi ngài Duy-ma-cật “giả vờ bịnh để thuyết pháp” và có một tháp khác 
là nơi ở của Ratnanakara; tháp đánh dấu dinh thự của nàng kỹ nữ Am- 
ba-ba-ly và cũng chính tại nơi đây di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-để và các 
tỳ-kheo-ni khác chứng đạt niết-bàn;'" phía bắc của chùa Thượng toạ bộ 
khoảng 3, 4 dặm là tháp đánh dấu nơi Đức Phật đứng nhìn về phía Câu- 
thi-na và cách đó không xa là tháp đánh dấu nơi cuối cùng ngài nhìn về 
thành phố Tỳ-xá-ly; ” về phía nam có một ngôi tháp đánh dấu khu vườn 
xoài do nàng kỹ nữ Am-ba-ba-ly dâng cúng; bên cạnh khu vườn này có 
tháp Beluvagamaka nơi Đức Phật tuyên bố ba tháng nữa ngài sẽ nhập 
niết bàn; không xa nơi đây cũng có một ngôi tháp đánh dấu nơi Đức 
Phật đi kinh hành và lưu dấu chân tại đây; phía đông của nơi này là 
nền móng đổ nát trên đó có một ngôi tháp đánh dấu nơi Đức Phật 
thuyết pháp; cách đó không xa là có vài ngôi tháp nơi mà ngàn vị Bích- 
chi Phật đạt niết bàn; phía tây bắc của thành phố Tỳ-xá-ly khoảng 50, 
60 dặm là ngôi tháp đánh dấu dân Licchavi đã tiễn chân Đức Phật đi 
về Câu-thi-na. Vì biết Đức Phật sẽ nhập niết bàn sau ba tháng nữa, nên 
họ vừa đi vừa khóc lóc sầu thăm quyến luyến không rời, Đức Phật 
đành dùng năng lực tinh thần hiện ra con sông lớn ngăn bước chân họ 
lại; cách phía đông nam khoảng 14, 15 dặm là ngôi tháp lớn (nay ở 
gân Basarh, tại Valukarama) đánh dấu kỳ kiết tập kinh điển lần thứ hai 
gồm có 700 A-la-hán; Cách thị trấn Valukarama khoảng 80, 90 dặm là 
chùa Svetapura, có những ngôi tháp lớn hình tròn cao hai tầng. Khi ngài 
Huyền-trang đến viếng nơi đây có chư tăng Bắc tông đang tu học. Bên 
cạnh đó, có khắc dấu chân và nơi ngồi của bốn vị Phật quá khứ và ngôi 


'° Samuel Beal, Buddhist Records of the Western World, VI, 
London, 1906, trang 66-7. 

' Như trên, trang 67-8. 

Như trên, trang 33. 

3 Như trên, trang 73-74. 


tháp do vua A-dục xây. Lúc còn tại thế, Đức Phật đi về phía nam 
hướng đến xứ Ma-kiệt-đà, rồi ngài quay về phía bắc nhìn Tỳ-xá-ly. 
Trên đường ngài dừng lại để nghỉ và tại đây vua A-dục cho xây tháp 
tưởng niệm; Cách phía đông nam của chùa Svetapura 30 dặm là hai 
ngôi tháp thờ xá lợi của tôn giả A-nan nằm phía nam và bắc của sông 
Hằng để cả hai kinh đô của Tỳ-xá-ly và Vương-xá (Rajagarha) đều 
được thờ xá lợi của Đức Phật. 


Ngài Pháp Hiền đã viếng thăm nơi đây vào thế kỷ thứ V. Theo 
tường thuật của ngài, phía bắc của Tỳ-xá-ly có một khu rừng lớn. Trong 
đó có một tịnh xá do nàng kỹ nữ Am-ba-ba-ly xây cúng dường Đức 
Phật. 


Kinh Bổn sanh Ekapamna nói: “Vào thời Đức Phật, thành phố Tỳ- 
xá-ly được bao bọc bởi ba lớp tường thành cách nhau một “gavyyw/a'. 
Mỗi lớp thành có ba cổng với nhiều toà nhà cao và tháp canh”. 


Trong Dulva của Tây tạng cũng tường thuật: “Tỳ-xá-ly có ba 
quận. Quận một có bảy ngàn ngôi nhà với những tháp vàng. Quận giữa 
có mười bốn ngôi nhà với những tháp bạc và quận cuối có hai mươi 
mốt ngàn ngôi nhà với nhiều tháp đồng. Người dân tùy theo giai cấp 


thượng, trung và hạ mà sống theo quận”. ” 


Ba cấp thượng, trung và hạ tương ứng với ba giai cấp: tu sĩ (Bà-la- 
môn), vua quan (Sáf-đế-lợi) và giai cấp nông, công, thương (7-xá). 


Với những giá trị lịch sử như đã nêu trên, hiện nay thánh địa Tỳ- 
xá-ly đang có tầm vóc quốc tế và là điểm thiêng liêng đối với Phật 
giáo toàn thế giới, đặc biệt là giới nữ lưu, vì chính tại đây mà giáo hội 
Ni được thành lập. Cho nên, việc bảo tổn, trùng tu và phát triển Tỳ-xá- 
ly là một việc làm đáng trân trọng và phát huy. 


WUS Dniversifty Hostel, 23-01-05 


'* Jagdeesh Chandra Mathur and Yogendra Mrsra, Homage to Vaishali, 
Published by Vaishali commumity, 1949, trang 125. 
' Như trên. 


THAM KHẢO 


I1. Monastic Life of the Early Buddhist Nuns, Subhra Barua Atisha, 
Calcutta, 1997. 


2. Viharas in AncIent India, Deepak Kumar Barua, Calcutta, 1969. 


3. Buddhist Records of the Western World, Samuel Beal, London, 
1906. 


-LLI- 


CHÙA KIỀU-ĐÀM-DI VIỆT-NAM 
TẠI TỲ-XÁ-LY, ẤN ĐỘ 


Ấn độ là đất nước đã sanh ra đạo Phật. Trải qua bao cuộc thăng 
trầm, thịnh rồi suy, suy rồi lại thịnh, Phật giáo ngày nay đang khởi sắc 
lại trên chiếc nôi của nó. Toàn thể Phật giáo thế giới cũng như địa 
phương đã và đang cùng nhau xây dựng và truyền bá ngôi nhà Phật 
pháp với phương tiện đầu tiên là lập chùa cho chư tăng, ni, phật tử tu 
học và xây các phòng nghỉ cho khách hành hương thập phương. 


Tại bốn thánh tích quan trọng: Lâm-tỳ-ni (nơi Đức Phật đản sanh), 
Bồ-đề-đạo-tràng (zơi Đức Phật giác ngộ), Lộc-uyễn (nơi Đức Phật 
chuyển pháp luân) và Câu-thi-na (nơi Đức Phật nhập niết-bàn) có rất 
nhiều chùa của nhiều nước Phật giáo trên thế giới đã hiện hữu. Riêng 
tại T-xá-ly, Kaushambi, Samkasya, Kalinga, Vanga, Tamraliptl, 
Kalinga... tuy chưa hưng thịnh như bốn nơi trên, nhưng cũng có vài 
chùa tiên phong đến xây dựng. 


Về phía Việt-nam, tại Lâm-tỳ-ni có chùa Việt-nam Phật-quốc Tự 
của Thượng Toạ Huyền Diệu và chùa Linh Sơn của Hội Phật Giáo Linh 
Sơn tại Pháp xây dựng. Tại Bồ-để-đạo-tràng có chùa Việt-nam Phật 
Quốc Tự do Thượng Toạ Huyền Diệu xây cất và chùa Viên giác do 
Thượng Toạ Như Điển thành lập. Tại Câu-thi-na, có chùa Linh-sơn 
(nguyên là chùa của người Trung hoa) thuộc hội Phật giáo Linh Sơn do 
sư cô Trí thuận làm trụ trì. 


Cùng chung ước nguyện tạo thiện duyên cho những người con đất 
Việt ở khắp nơi được hội ngộ nơi xứ Phật, ni sư Khiết-Minh chùa Kim 
Liên, quận 4, tpHCM đã đứng ra vận động kinh phí (zờ nam đến bắc, cả 
trong và ngoài nước), nhân lực để xây dựng một ngôi chùa ni Việt-nam 
đầu tiên tại Ấn Độ. Đặc biệt, ni sư đã chọn Tỳ-xá-ly - chiếc nôi của 
Giáo hội ni, nơi mà Di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-đểề Kiều-đàm đã hy sinh 
tất cả vinh hoa phú quý của một hoàng thân để khoác lên mình mảnh y 
vàng thô thiển, cam chịu gian lao khổ nhọc, chân trần lội bộ khoảng 200 
cây số từ kinh đô Ca-tỳ-la-vệ đến Tỳ-xá-ly để khẩn thiết xin Đức Phật 
cho phép hàng nữ lưu được “từ bỏ gia đình, sống đời không nhà, theo 
pháp và luật của đức Như Lai tuyên thuyết”. Nhờ đó, mà giáo hội ni 


được thành lập và ni giới được sống một đời sống phạm hạnh và giải 
thoát như chư tăng. Di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-để Kiểều-đàm vĩ đại được 
xem như vị sơ tổ ni đã chứng chánh quả A-la-hán và mở ra trang sử 
mới trong việc giải phóng nữ giới. 

Sáng mùa đông ngày I7 tháng l năm 2005, tại Tỳ-xá-ly, chùa 
Kiều-đàm-di Việt-nam hân hoan tổ chức lễ Đặt Đá Xây Dựng Di Tích. 
Hơn 120 quan khách tham dự trong đó có Hoà thượng Nyaneinda (ŠS⁄ cả 
chùa Miến điện tại Bồ-đề-đao-tràng), H.T. Pannyalankara (Trụ trì chùa 
Trung quốc tại Na-lan-đà), Thượng Toạ Seevalee (Trụ trì chùa Tích lan 
tại Bồ-đề-đạo-tràng), T.T. Chanda Wimala (Trụ trì chùa Tích lan tại 
1)-xá-ly), Hoà thượng Lama Gosok Rinpoche (Cựu phó Viện trưởng hai 
trường đại học Gymed và Sera), ông Srinvasa (Quận trưởng Tỳ-xá-Ïy), 
ông P.Q.Việt (Đại điện Đại sứ quán Việt-nam tại Ấn độ). ông ÐĐ.V.Tâm 
(Phóng viên Thông tấn xã Việt-nam), TT Thích Giác Toần (Ủy Viên 
HDTSTW GHPG Việt-nam) cùng HT Từ Giang và TTĨ Viên giác với 
đoàn phật tử Việt-nam, chư tăng và phật tử Ấn độ và một số tăng ni 
sinh du học tại trường đại học Delhi tham dự. 


Sư cô Huệ Phúc đại diện cho Ban Trụ trì chùa Kiều-đàm-di Việt- 
nam tại Tỳ-xá-ly (gồm bốn vị: Ni Sự Khiết-Liên, N.S. Như Bửu, N.S. Như 
Thuận và N.S. Đàm Hải) đã cần bạch như sau: 


é 


.. 'Uống nước nhớ nguồn là bổn phận của tất cả chúng con. 
Chúng con luôn mong mỏi có được chút phước duyên tạo dựng một di 
tích thờ Tổ Ni Kiểu-đàm-di. Nơi đây cũng là nơi cho chư ni và phật tử 
chiêm bái và cũng để nhắc nhở chúng con cũng như chư ni hậu lai noi 
gương ngài mà tĩnh tấn tu hành trong tinh thần “lợi mình, lợi người” làm 
rạng danh Thích Nữ hầu mong đền đáp một phần nào ân sâu của chư 
Phật, chư Tổ và chư Tôn đức... Hiện nay chúng con có hơn 7.000m2 
đất. Kinh phí chi dùng cho việc mua đất, san lấp ruộng, xây mương 
nước, xây rào, đào giếng, xây phòng ở đã lên đến hơn 100.000 US. 
Chúng con tha thiết kính mong chư tôn đức từ bi tiếp tục che chở, hổ trợ 
và nâng đỡ cho chúng con về mọi mặt. Chúng tôi cũng kính mong quí 
phật tử tiếp tục dõng mãnh phát tâm đóng góp tịnh tài, tịnh vật để Phật 
sự tại đây sớm thành tựu viên mãn... ”. 


Hoà thượng Lama Gosok Rinpoche và H.T. Pannyalankara rất 
hoan hỷ tán thán khi thấy ni giới Việt-nam đã chẳng ngại gian lao, 
chẳng từ khó nhọc dấn thân tiên phong xây chùa Việt-nam đầu tiên tại 
Tỳ-xá-Iy. Đây là một nhân duyên lớn. 


10 


TT Giác Toàn đại diện cho Giáo Hội Phật giáo Việt-nam đã phát 
biểu rằng có hai hạng người: 'Người biết nhớ ơn và người biết làm ơn`. 
Nay chư ni đã không cô phụ công lao của tổ Kiểu-đàm - người đã vì 
giới ni mà hy sinh cả tuổi ngọc ngà để giới nữ lưu có được đời sống đạo 
hạnh như ngày nay mà về Tỳ-xá-ly xây dựng di tích thờ tổ và chùa ni 
cho ni giới có chỗ tá túc và cũng nghĩ đến đàn hậu ni mai sau luôn luôn 
ghi nhớ công ơn của các bậc tiển bối mà nỗ lực tu học độ mình, độ 
người. Đó là chư ni đã biết phục hồi cái cũ và xây dựng cái mới. Đó là 
biết nhớ ơn và biết làm ơn. Sư rất tán thán và thành tâm cầu nguyện 
cho công trình sớm tốt đẹp như ý muốn. 


Về phía chánh quyển sở tại, ông Quận trưởng Srinivasa cũng bày 
tỏ niễm hân hoan khi thấy có thêm chùa ni Việt-nam hiện diện tại đây 
cùng với chùa Tích Lan, chùa Nhật bản. Ông sẽ hết lòng hỗ trợ, tạo mọi 
điều kiện thuận lợi về thủ tục giấy tờ và bảo đảm an ninh cho chùa. 


Tiếp theo đó là ông P.V.Việt thay mặt Sứ quán Việt-nam tại Ấn 
độ phát biểu rằng sự có mặt của chùa Kiểu-đàm-di Việt-nam tại Tỳ-xá- 
ly là “nhịp cầu nối liền hai nền văn hoá Ấn-Việt... Đây là một cơ hội 
tốt cho người Việt-nam chúng ta thể hiện chút thâm tình đối với người 
anh Ấn độ”. 

Sau đó, tất cả quan khách cùng chư tăng ni Việt-nam dự lễ tụng 
kinh, đặt đá, chụp hình lưu niệm và dự bữa trai tăng với hương vị Việt- 
nam ngon miệng và đẹp mắt. Trước khi tiễn khách ra về, Ni sư trụ trì đã 
tặng quà lưu niệm cho tất cả quan khách cả xuất gia lẫn tại gia, cả trong 
lẫn ngoài nước. Quà lưu niệm, đặc biệt có tranh gỗ Đức Phật Thích Ca 
ngồi thiển bên sông Ni-liên làm tại Việt-nam, lịch các chú điệu Việt- 
nam xinh xắn, ngộ nghĩnh và bức ảnh Tổ Kiểu-đàm-di đang giáo giới 
cho chư ni bên suối nước, rừng cây. 

Buổi lễ đã hoàn mãn, nhưng trong lòng ai cũng hoan hỉ và đồng 
tâm cầu nguyện cho một ngày không xa sớm thấy được di tích trang 
nghiêm này thành hiện thực, đồng thời khôi phục hình bóng ni giới trên 
mãnh đất tổ tiên này. 


WUS Dniversity Hostel, Delhi 26-01-05 


CHUYẾN HÀNH HƯƠNG 
CÁC CHÙA PHẬT GIÁO TẠI NEW DELHI 


Cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một nguồn cảm hứng 
cho các Phật tử trên toàn thế giới. Lời dạy của Đức Phật về bất bạo 
động, từ bi và trí tuệ là có ý nghĩa mãi mãi cho đến thế kỷ 21 này. Lời 
dạy của ngài sẽ đóng góp vào hạnh phúc cá nhân và toàn cầu thế giới. 
Vì vậy, lễ khánh đản ngày Đức Phật ra đời là một ngày hoan hỉ lớn. 
Tham dự các lễ Phật đản ở các chùa Phật giáo tại New Delhi cũng là 
một nhân duyên trao đổi văn hoá và san sẻ niềm hỉ lạc này. 


Sáng 9 giờ ngày 04 tháng 5 năm 2004 tức nhằm ngày 16 (AL) 
tháng 3 (nhuần) lễ Phật đản thứ 2548. Chúng tôi gồm có Đại đức 
Trừng Sỹ, ĐĐ Tâm Ngộ, ĐĐ Chúc Tín, ĐĐ Minh Phú, Sư cô Đồng 
Anh, SC Huệ Phúc (A), SC Liên Trí, SC Như Thanh, SC Liễu Pháp, SC 
Giới Hương (tác giả), nam cư sĩ Alexande (người Nga đang học Sanskrit 
tại trường Đại học New Delhi) và Asia- một nữ cư sĩ người Ấn gốc Việt 
cùng nhau đi tham quan các chùa Phật giáo tại thủ đô New Delhi nhân 
ngày đại lễ Phật đản năm nay. Nghe nói có khoảng 20 ngôi chùa Phật 
giáo tại New Delhi, nhưng rất tiếc vì thời gian có hạn nên chúng tôi chỉ 
đi viếng được có 6 chùa thôi. Các chùa còn lại xin hẹn một dịp khác. 

Chùa đầu tiên là Buddhist Living and Welfare Cenrer do sư Karuna 
người Ân ở vùng Tripura, Đông bắc Ấn trụ trì. Cùng ở trụ xứ này có 3 
sư đồng hương và 4 em nam Phật tử. Quý sư nói chuyện với nhau bằng 
ngôn ngữ tiếng mẹ để Manjuri. Chùa toạ lạc tại RZ-I-91/211, West 
Sagarpur, New Delhi — 1100046. 

Tel / Fax: 0091 11 2539 4277 

Mobile: 9891 686 233 

Email: buddhistliving(@hotmail.com 

Vào những dịp lễ cũng có 40 đến 50 Phật tử về chùa tụng niệm lễ 
bái. 

Bước vào cổng, Phật tử đã trân trọng chào đón phái đoàn chúng 
tôi bằng cách tặng mỗi vị một đoá hoa hồng. Chánh điện nghi ngút khói 
với đầy đủ hương hoa trà quả và có biểu ngữ “On Happy 2548 Buddha 


12 


Purnma” (Kính mừng Phật đản PL. 2549), “Namo Triple Gem” (Kính 
lễ Tam bảo). Sau khoá lễ Phật đản, chúng tôi đã thọ trai do quý sư cúng 
dường. Quý sư đã đặt nhà hàng nấu theo hương vị Trung quốc như các 
loại rau cũ luộc, cơm trắng... nên cũng dễ ăn. Cô Asia chu đáo mang 
đậu hủ chiên để cúng dường, nên việc thọ trai thêm phần mỹ vị. Sư 
trụ trì đã thân mật đem nhiều album sư đã chụp cảnh tp. Hồ Chí Minh, 
Nha Trang, Mũi Né... nhân chuyến hành hương Việt-nam một tuần vào 
năm 2002 cho chúng tôi xem. Sau khi chụp hình lưu niệm tại chánh 
điện, cúng dường cho trụ xứ 2000 Rupees, chúng tôi tạm biệt để tiếp 
tục viếng thăm nhiều chùa khác. Tuy chu vi chùa khiêm tốn nhưng tấm 
lòng hiếu khách của quý sư và các chú Phật tử làm chúng tôi ai cũng 
quyến luyến. VỊ phó trụ trì là sư Prajnalankar làm hướng dẫn viên cho 
đoàn chúng tôi, vì sư ở đây lâu nên biết nhiều chùa Phật giáo ở Delhi 
hơn. 


Điểm thứ hai chúng tôi ghé là chùa Maha Bodhi của Hội Đại Bồ 
Để tại Ấn độ toa lạc tại Buddha Vihara, Mandir Marg, New Delhi 
110001. Tel: 011 3363328. Vì dịp lễ Phật đản nên chùa rất đông Phật tử 
Ấn độ với trang phục truyễn thống nhiều màu tươi mới như ngày tết rộn 
TỊp tụ về. Từ nhóm, từng nhóm gia đình, bạn bè, già trẻ lớn bé, sau khi 
lễ Phật, họ ngồi dưới lều vải rộng lớn để cùng nghe pháp âm giảng về 
ý nghĩa Phật đản hoặc tiếng tụng kinh tán thán Đức Phật từ băng casset 
vang ra, hoặc có nhóm cùng quây quần dùng cơm chay mà gia đình đã 
chuẩn bị mang theo. Chúng ta cũng gởi cúng dường trong thùng phước 
sương 500 Rs. 


Cạnh chùa Maha Bodhi của Hội Đại Bồ Đề này là Đền Birla (còn 
gọi là đền Shri Laxmi Naraian) uy nghi của đạo Hindu. Vì Ấn độ có 
khoảng 80% dân số theo đạo Hindu, nên những đền này thường rộn rịp 
và đông đảo tín đồ. Đến Birla có lẽ là đển Hindu tiêu biểu cho đạo 
Hindu tại thủ đô Delhi này, nên nó được xây dựng rất quy mô và tráng 
lệ. Đây cũng là một thắng cảnh đẹp cho du khách viếng thăm. Được 
biết đền do Raja Baldev Das Birla của dòng tộc Birla xây dựng trong 
thế kỷ thứ 20. Birla là dòng tộc thương gia nổi tiếng ở Pilani thuộc sa 
mạc Rajasthan phía Bắc ấn. Ngoài đền Birla dòng họ này cũng đã xây 
nhiều đển Hindu khác trên khắp Ấn độ. 


Điểm thứ ba chúng tôi ghé chùa Bhogal Buddha do sư Jan Yai, 
người Thái lan trụ trì. Chùa toạ lạc trên đường Sahi Hospital, Jangura 
Bhogal, New Delhi 110014, Mobile: 9818 504 599. Cùng ở trụ xứ có vị 


13 


sư người Thái và vài Phật tử người Ấn. Chùa được xây vào năm 1960 
và theo kiến trúc Thái lan. Chánh điện có một tượng Phật Thích-ca 
bằng đồng lớn như các chùa Thái ở Bồ-để-đạo-tràng (Buđhagaya) và 
Câu-thi-na (Kushinagar) thờ. Cũng giống như chùa trên, chúng tôi 
thành tâm gởi cúng dường Tam bảo 500 Rs. 


Điểm thứ tư chúng tôi viếng thăm là chùa Jagajjyofi Vihara Sabha 
do sư Karunananda (người Ấn) trụ trì. Chùa toạ lạc tại Sant Nagar, East 
of Kailash, New Delhi 110065, Tel: 011 26414800. Chùa bắt đầu thành 
lập vào năm 1954 và vào ngày 13-11-1966 có tổ chức lễ đặt viên đá 
xây chánh điện Jagajjyoti Vihara Sabha tham dự có ông Nguyễn Triều 
Dân - cựu đại sứ Việt-nam Cộng hoà tại Ấn độ. Hiện vẫn còn bia ký 
bên trái chánh điện ghi lại sự kiện này. Sư Karunananda cho biết đây 
là điểm di tích lịch sử vì chính tại nơi đây cách đây hơn 2500 năm, Đức 
Phật đã thuyết kinh Mahashibatan. Chùa có thành lập ban hộ tự, nên 
mọi tổ chức tại đây rất có hệ thống. Chương trình lễ Phật đản tại đây 
có phần phong phú như sau: 


8 giờ sáng: lễ chào cờ Phật giáo và Phật đản 

10-11g: Lễ cúng dường chư tăng 

11-12:30g: Thi thể dục thể thao do các em Phật tử tham 
dự 

1-2:30g: Tiếp đón khách 

3-5 g: Thi vấn đáp Phật pháp và truyền năm giới 

5-6:30g: Tụng kinh 

6:30-7g: Phát thưởng 

7g trổ đi: Bế mạc. 


Tại khán đài chuà Jagajjyoti Vihara Sabha có giăng biểu ngữ lớn 
“2548” Sacred Buddha Purnima Celebration-2004”. Chúng tôi đến chùa 
là khoảng 3:30 chiều, Đại đức Chúc Tín đại diện đoàn nói về ý nghĩa 
“Bát Chánh Đạo” và chia sẻ niềm vui ngày Đức Phật đẳn sinh với các 
Phật tử. Sau đó, chúng tôi tụng Đại bi, Bát Nhã và gởi cúng dường chùa 
1000 Rs. Sư Prajnalankar cũng mời Alexande, đại diện Phật tử Nga có 
vài lời phát biểu. Chú Phật tử Alexande đã bày tỏ lòng hoan hỉ trước sự 
mộ đạo của Phật tử Ấn và hy vọng sẽ còn được viếng chùa trong những 
dịp tới. 


14 


Điểm thứ năm mà chúng tôi đến viếng là chùa Ashoka Mission, 
đường Mehrola Gurgaun, Delhi 110030, Tel: 91 II 26644470, 
26645496, Mobile: 9810618991, Fax: 91 II 26645301. Chùa hiện do sư 
Lama Lolzang trụ trì, người Ấn độ tu theo Phật giáo Tây-tạng. 


Chùa được thành lập năm 1948 do sư Dharmavara người 
Campuchia. Cố thủ tướng Ấn độ Jawaharlal Nehru đã phát tâm cúng 
dường 12.5 acres đất cho sư xây chùa để làm trung tâm phục hưng phật 
giáo và do đó chùa có tên Ashoka Mission (Sứ mệnh A Dục — nghĩa là 
hoàn thành sứ mệnh phục hồi chánh pháp như vua A Dục đã từng thực 
fh¡). Năm 1975, sư Dharmavara định cư tại Mỹ và chùa giao lại cho sư 
Lama Lolzang trông coI. 


Vì được địa thế rộng rãi đây bóng cây to nên chùa rất mát và lý 
tưởng. Sân chùa bằng đá vững chắc và có ba cổng lớn như cổng thành 
lâu đài. Từ đường lộ đi vào khoảng một cây số, bước vào cổng, phía 
bên trái sân, chúng ta thấy ngay có tượng Phật Thích-ca ngồi thiển uy 
nghiêm dưới tàng cây bổ để rợp bóng là điểm nổi bật tại chùa Ashoka 
Mission. Chánh điện nằm phía bên trái và phòng tăng với văn phòng 
nằm phía bên phải. Vào những dịp lễ, chùa cũng đã từng vinh hạnh tiếp 
đón những nhân vật quan trọng như Đức Đạt-lai-la-ma, Hoà thượng 
Lama Panchhen, Hoàng tử Norodom Sinhanouk của Cam-pu-chia, Hoà 
thượng Sangharaja của Lào, Hoà thượng Fuji Guruji của Nhật Bản, Hoà 
thượng Gamboja Hambo Lama của Mông Cổ và Cựu Tổng thống Ấn độ 
K.R.Narayanan. Cựu Thủ tướng Miến-diện (Burma) đã dự lễ và đích 
thân trồng cây bồ đề con giữa sân chùa vào năm 1953, bức tường bao 
quanh cây bồ đề là do Tiến sĩ B.A.Jayauareera và gia đình ở Tích lan 
xây cúng năm 1981. Ngoài ra dưới bệ thờ tượng Phật có khắc do Hoà 
thượng Kim Triệu ở Hưng Thạnh, Vĩnh Bình, Việt-nam cúng dường. 
Chúng tôi rất ngạc nhiên và hoan hỉ khi thấy có dấu tích của người 
Việt-nam ủng hộ Phật pháp tại đây. 


Sư Lama Lolzang tặng đoàn chúng tôi mỗi vị ba cuốn: His 
Holiness Tenzin Gyatso- The Fourteenth Dalai Lama 60” Birthday 
Celebratlons (57nh-nhật thứ 60 của Đức Đạt-lai-lama thứ XIV), 
Meaning of Srinalanda (Ý Nghĩa của Srinalanda), The Himalayan 
Research Centre for High Altitude Diseases (An Ashoka Mission 
ProjJect Venture for Ladakh) (Trung tâm Khảo cứu Sức khoẻ ở những 
vùng núi Hi-mã-lạp-sơn. Một Dự án tại Ladakh của chùa Ashoka 


15 


Mission). Chúng tâm thành gởi cúng dường tam bảo 500 Rs và sư trụ trì 
500 Rs. 


6 giờ chiều, chúng tôi rời chùa Ashoka Mission để đến Trung tâm 
Sanskrii Kendra, Anandagram, Aya Nagar, Mehrauli Gurgaon, New 
Delhi 110047 (Tel: 91-11-26501796; Fax: 91-11-26501972). Đây là một 
trung tâm nằm trong vùng ngoại ô Delhi, phong cảnh rất xanh mát, hữu 
tình và nên thơ. Trung tâm này thành lập năm 1979 nhằm mục đích làm 
sống lại tỉnh thần nghệ thuật và thẫm mỹ cho người dân Ấn độ và 
khách ngoại quốc. Tại đây có hai phòng trưng bày Everyday Art và 
Indian Terracotta, một thính phòng, một hội trường, một toà nhà nghệ 
thuật, trung tâm vi tính, một giảng đường, một lò nung gạch vôi và 
nhiều ngôi nhà phết đất rất trang nhã và thanh lịch nằm xen lẫn trong 
những vòm hoa nhiều màu. Nơi đây cũng thường tổ chức các hoạt động 
liên quan đến các mặt nghệ thuật, thủ công nghệ, văn học, từ thiện và 
văn hoá... 


Năm 1997, sư ông Nhất Hạnh trong chuyến vân du Ấn độ và 
thuyết giảng về thiển Phật giáo cho khoảng 200 thính giả tại Delhi. Sau 
đó họ quy y trở thành đệ tử của Đức Phật. Và từ đó, dù sư ông Nhất 
hạnh không hiện diện trực tiếp tại đây nhưng họ vẫn sống theo hạnh 
của sư ông và giữ truyền thống cứ mỗi tháng 2 lần vào ngày chủ nhật 
từ 4 giờ chiều họ quy tụ tại trung tâm Sanskriti Kendra này để thực tập 
thiển quán dưới sự hướng dẫn của đạo hữu Shantum (Người Ấn độ 
khoảng 50 tuổi). Và cứ mỗi năm vào dịp Phật đản họ mời quý thây cô 
Việt-nam đến tham dự khoá thiển với họ. Đó là nhân duyên cho chúng 
tôi có mặt tại trung tâm Sanskrt Kendra hôm nay. 


Các Phật tử tu thiển tại đây hầu hết là những người trí thức và đã 
ổn định trong sự nghiệp. Bước vào cổng là một cây bồ để to lớn già cỗi 
rũ nhiều rễ dây màu vỏ cây là xà xuống mặt đất. Bên trái là văn phòng 
và viện bảo tàng, bên phải là hồ nước đầy hoa sen nở, thấp thoáng đó 
đây là những gian nhà trết đất nên thơ. Bãi cỏ được chăm sóc kỹ càng 
nên rất mượt mà xanh như nhung. Mọi hoạt động như đi, đứng, nằm và 
ngồi ở đây đều yên nh, như đang trong trạng thái thiền định. Chúng 
tôi ngồi trên những bậc thang đá xây tròn chính giữa một hội trường 
hình tròn ngoài trời. Họ có lót những bổ đoàn cho thiển sinh ngồi và 
chuyền tay những chai thuốc thoa da cho muỗi khỏi đốt. Khoảng 100 vị 
có mặt gồm đoàn tăng ni Việt-nam chúng tôi, nam nữ Phật tử Ấn độ và 
Phương Tây. 


l6 


Ông Shantum bắt đầu hướng dẫn kinh hành “Đi” (biết mình đi!) 
“Đứng” (biết mình đứng!) “Thổ đều, Ta bước thẳnh thơi. Ta mỉm miệng 
nở luôn nụ cười. Đằng xa đất trời bao la, phút giây hiện tại là phút giây 
tuyệt vời. Tuyệt vời là vẽ đẹp của đất trời. Có thầy, có bạn, có luôn nụ 
cười. Còn thở là ta còn sống, vậy là sướng hoá tiên trên đời”(Thích 
Nhất Hạnh). Cứ khoảng 7 đến 10 bước, ông đánh một tiếng chuông, tất 
cả mọi người đều đứng lại, thở và lắng nghe, rồi đánh một tiếng 
chuông để đi tiếp trong chánh niệm. Vì khu vườn rộng nên kinh hành 
một vòng như vậy mất khoảng 1 tiếng đồng hồ. Sau khi ổn định chỗ 
ngồi, đạo hữu Shantum mở băng sư ông Nhất hạnh hướng dẫn thiền: 
“Thở ra, biết thở ra\”, “Thở vào, biết thở vào”, “Thở ra ngắn, biết thở 
ra ngắn!”, “Thở vào dài, biết thở vào dài!”, “Thở ra chậm, biết thở ra 
chậm!”, “Thở vào sâu, biết thở vào sâu!”... và chúng tôi đã ngôi thiền 
thực hành khoảng một tiếng, cảm thấy thật là “An lạc cuộc đời, giây 
phút tuyệt vời, thở theo chánh niệm”. Sau đó, đoàn tăng ni Việt-nam 
tụng kinh Lễ Đức Phật khánh đản và đại đức Trừng sỹ đã hát cúng 
dường bài hát Tịnh Độ của sư ông Nhất Hạnh: 

“Đây là Tịnh độ 
Tịnh độ là đây 
Mm cười chánh niệm 
An trú hôm nay 
Phật là lá chín 
Pháp là mây bay 
Tăng thân khắp chốn 
Quê hương nơi này 
Thở vào hoa nở 
Thở ra trúc lay 
Tâm không ràng buộc 
Tiêu dao tháng ngày”. 

Tạm dịch: 

Thịs 1s the Pureland 


Pureland 1s here 


We smile a mindful smile 


17 


We dwell calmly today 
The Buddha 1s the ripen leaf (the Enlightened One) 
The Dharma 1s a flying cloud (spread widely) 
The Sanghakaya 1s everywhere 
The homeland 1s this place 
When we breathe 1n, our mindful flowers bloom 


When we breath out, our mind 1s soft as small bamboo sways 
gently 


Our mind detaches from external world 
We feel light-hearted at all times. 


Chương trình cuối cùng là lễ đốt nến quanh cây bổ đề. Vào thời 
Đức Phật còn tại thế, vì Phật sự ngài hay đi vắng, các Phật tử đến đảnh 
lễ cúng dường mà không gặp ngài. Thấy vậy, Tôn giả A-Nan mới thưa 
Đức Phật lấy gì làm biểu tượng cho Phật tử kính ngưỡng khi ngài đi 
vắng. Đức Phật dạy rằng cây bồ để là cây giác ngộ, là biểu tượng của 
đức Thế Tôn. Thế là từ đó lễ cúng cây bổ để được nảy sinh. Ánh sáng 
tượng trưng cho trí tuệ, cho tình yêu thương hoà hợp trong tăng thân, 
nên san sẻ ánh sáng ấy với mọi người để mình tu, người tu và các bạn 
cùng tu. Một ánh sáng không đủ, phải nhiều ánh sáng, phải tất cả đồng 
hợp tình hợp lực đốt nến. Đó là ý nghĩa của tiết mục cuối cùng. 


Mỗi vị đốt một ngọn nến. Đạo hữu Shantum cẩn thận làm sẵn 
những mẫu giấy hình tròn có khoét lỗ tròn để cây nến chính giữa, nếu 
sáp nến có nhiễu thì chỉ nhiễu trên giấy (một ý kiến hay!). Chư tăng ni 
Việt-nam đi trước, vừa đi vừa niệm “Nưn Mô Bốn Sư Thích Ca Mâu Ni 
Phật” và tất cả thiển sinh theo sau. Với hai tay dâng cao ngọn đèn, 
từng bước nhẹ nhàng đi vòng quanh cây bồ đề ba lần và trân trọng cắm 
xung quanh cây. Ánh sáng tăng thân hợp lực của hơn trăm ngọn nến 
lung linh, làm sáng rực cả khu vực trung tâm Sanskrifi Kendra và nơi đó 
từ thâm sâu ánh mắt trầm tĩnh của mỗi thiền sinh như ngời lên tràn đây 
tình yêu thương nhân loại. 


Delhi, 05-05-2004 


DI MẪU MA-HA-BA-XÀ-BA-ĐÈ 


Di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-để được xem là vị ni nổi bậc xuất chúng 
hoặc vị sơ tổ trong ni đoàn từ sự kiện di mẫu là người đầu tiên thọ giới 
làm ni và là người thành lập ni đoàn giới đức. Di mẫu được xưng tán về 
phương diện tuệ tri chứng đắc bởi vì người là vị lãnh đạo nhóm nữ giới 
dòng Thích ca đầu tiên, từ bỏ cuộc đời trần tục, sống đời sống viễn ly 
phạm hạnh, tinh tấn tu tập giới-định-tuệ và chứng quả A-la-hán. Người 
cũng được biết đã từng là hoàng hậu của vua Tịnh Phạn và là kế mẫu 
của Đức Phật. 


Di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-để sinh ở Devadaha trong gia đình của 
vua Suppabuddha, là em gái của Hoàng hậu Ma-da (Mfahømaya), phu 
nhân của vua Tịnh Phạn (Sddhodana). Di mẫu có hai người con là 
công chúa Nandà và hoàng tử Nanda. Về sau, cả hai cũng đều xuất gia 
theo Phật. Bảy ngày sau khi bồ tát Sĩ-đạt-đa (Siddhartha) đẳn sanh, 
hoàng hậu Ma-da qua đời, di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-để đã gởi con ruột 
cho vú nuôi để tận tay di mẫu chăm sóc bồ tát. 


Sau khi thành đạo, Đức Phật về thăm lại kinh thành Ca-tỳ-la-vệ 
(Kapilavarrhu) và giảng kinh Tnì Pháp Túc Sanh Truyện (Dhammapala 
Jaraka) thì di mẫu chứng được quả Tu-đà-hoàn (Sofapamna).'° 


Lúc vua Tịnh Phạn băng hà, Đức Phật đang ở Tỳ-xá-ly (Vesali, 
còn gọi là Va¡shali). Di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-đề quyết định từ bỏ cuộc 
sống thế gian và đợi dịp thuận lợi để xin phép Đức Phật xuất gia. Cơ 
hội này đã đến, khi Đức Phật về viếng thành Ca-tỳ-la-vệ để hoà giải 
việc tranh giành quyền lấy nước của sông Rohini giữa hai dòng tộc 
Thích ca và Koliya. Khi cuộc tranh cải đang được dàn xếp Ổn thoả, Đức 
Phật thuyết kinh Tranh luận (Kølahavivada), liền đó năm trăm thanh 
niên dòng Thích Ca được cảm hoá và xin xuất gia. Các bà vợ của họ do 
di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-để hướng dẫn cũng đến cung thỉnh Đức Phật 
cho phép họ được xuất gia: 


'“ Narada, The Buddha and his Teachings, Buddhist Missionary Society, Malaysia, 1977, p. 150. 


19 


“Bạch Đức Thế Tôn! Thật là một đại hạnh nếu người nữ được 
phép từ bỏ gia đình, sống đời sống không nhà, theo pháp và luật của 
đức Như Lai tuyên thuyết”. 

Đức Phật từ chối liền mà không nói lý do gì cả: “Thôi đủ rồi. Hãy 
đừng thỉnh cầu việc đó nữa, này Ma-ha-ba-xà-ba-đề !” 

Di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-để lập lại lời thỉnh cầu 2, 3 lần như thế, 
nhưng Đức Phật một mực từ chối. 


Sau đó, Đức Phật về lại Tỳ-xá-ly và ngự tại Mahavana trong giẳng 
đường Kutagara. 

Với ý nguyện kiên cường, không nản chí với lời từ chối của Đức 
Phật, di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-đề tự xuống tóc, đắp y vàng cùng nhiều 
nữ quý tộc dòng Thích ca trải qua nhiều gian khổ đi bộ từ thành Ca-tỳ- 
la-vệ đến Tỳ-xá-ly dài 150 đặm (khoảng hai trăm cây số). Với đôi chân 
sưng vù, thân thể lấm đầy cát bụi, di mẫu đứng bên ngoài của giảng 
đường Kutfagara. Sự kiện này đã tìm thấy trong Sự Thành lập Ni đoàn 
chương X của Tiểu Phẩm””. Tôn giả A-nan thấy di mẫu đang khóc lóc, 
đến hỏi nguyên do và sau đó vào bạch cùng Đức Phật rằng: 


“Bạch Đức Thế Tôn! Xin hãy nhìn xem di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-đề 
đang đứng ngoài cổng với đôi chân sưng vù, mình lấm lem đầy cát bụi 
và trông rất buồn khổ. Kính xin Như lai hoan hỉ cho phép người nữ được 
từ bổ gia đình, sống đời sống không nhà, theo khuôn khổ giáo pháp và 
giới luật mà đức Như Lai tuyên thuyết. Thật là đại hạnh, nếu người nữ 
được từ bỏ gia đình, sống đời sống không nhà”. 

“Đủ rồi, A-nan, Như-lai không thể chấp nhận cho nữ giới xuất 
gia!” 

Mặc dù, A-nan cố van nài hai, ba lần, nhưng Đức Phật vẫn mực từ 
chối. Ngài A-nan kính cẩn bạch: “Bạch Đức Thế Tôn! Người nữ có khả 
năng đạt được thánh quá Tu-đà-hoàn (Sofapanna), Tư-đà-hàm 
(Sakadagami), A-na-hàm (Anagami) and A-la-hán (Arahamt), nếu họ có 
thể tiến bước từ bỏ gia đình, sống đời sống không nhà, theo khuôn khổ 
giáo pháp và giới luật mà đức Như Lai tuyên thuyết?” 


Đức Phật trả lời rằng người nữ có đủ khả năng để thành tựu các 
thánh quả. 


kh Cullavagga, Vinayapitaka, ed. H. Oldenberg, London, vol. H, 1879-83, page 253 ff; 
Anguttara NÑikaya, ed. R. Morris, E.Hardy, C.A.F. Rhys Davids, PTS, 1885-1910, 8.51. 


20 


Khi nghe câu trả lời ấy như được thêm niềm khích lệ, ngài A-nan 
liền thiết tha kính bạch rằng: 


“Bạch Đức Thế Tôn, nếu vậy, người nữ cũng có khả năng đạt các 
thánh quả. Di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-đề đã có công lớn đối với Đức Thế 
Tôn. Người vừa là dì ruột và vừa là mẹ nuôi. Người đã nuôi Đức Thế 
Tôn bằng chính sữa của mình và thương yêu ngài thay cho mẫu hậu. 
Thế nên, bạch Đức Thế Tôn, hãy từ bi cho các người nữ được phép từ 
bỏ gia đình, sống đời sống không nhà, theo khuôn khổ giáo pháp và giới 
luật mà đức Như Lai tuyên thuyết.” 

Cuối cùng Đức Phật trả lời rằng: “Này A-nan, nếu di mẫu Ma-ha- 
ba-xà-ba-để có thể chấp nhận tuân giữ Tám kính pháp này thì ta sẽ 
đồng ý cho Bà xuất gia và thành lập giáo hội ni”. 

Tám kính pháp Ở như sau: 

Ì, Tỳ-kheo-ni dù cho thọ đại giới 100 năm cũng phải 
cung kính chấp tay, đảnh lễ và xử sự đúng pháp đối với một tân 
tỳ kheo dù mới thọ giới một ngày. 


Đ. Một tỳ-kheo-ni không được an cư nơi không có tỳ 
kheo tăng. 

3. Mỗi nửa tháng tỳ-kheo-ni cần hỏi thỉnh chúng tỳ 
kheo tăng ngày đến giáo giới. 

4. Sau mùa an cư kiết hạ, tỳ-kheo-ni cần phải làm lễ tự 
tứ trước hai bộ tăng già để cầu thỉnh chỉ lỗi nếu có thấy, nghe và 
ngh1. 

hy Tỳ-kheo-ni phạm trọng tội, nửa tháng phải hành 


pháp Ma-Na-Đoả trước cả hai bộ tăng già. 

6. Sau khi học tập sáu giới pháp trong hai năm, vị ni ấy 
phải đến trước hai bộ tăng già cầu xin thọ cụ túc giới. 

K Không vì duyên cớ gì, một tỳ-kheo-ni có thể mắng 
nhiếc hoặc chỉ trích một tỳ kheo tăng. 


8. Tỳ-kheo-ni không được phê bình tỳ kheo, nhưng tỳ 
kheo tăng có quyền phê bình tỳ-kheo-ni. 


'8 Vinaya Pitaka, vol. II, Pali Text Society, trang 256. 


21 


Tám kính pháp này phải tuân giữ trọn đời, phải tôn trọng, kính nễ, 
không được thay đổi. 


Khi nghe ngài A-nan tường thuật lại, di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-để 
rất đổi vui mừng và chấp thuận ngay tám kính pháp này. Do vậy, di 
mẫu được xuất gia và thọ cụ túc giới. 


Vào một ngày nọ, bà đã đích thân đến Đức Phật hỏi về việc phân 
rõ vị trí đối với nữ giới dòng họ Thích ca. Đức Phật cho triệu tập chư 
tăng và công bố rằng tăng có thể truyền giới cho ni, nhưng chư ni thì 
không thể truyền giới cho chư tăng. Bà Ma-ha-ba-xà-ba-đề một lần nữa 
nhờ ngài A-nan thỉnh xin Đức Phật liệu điều khoản đầu tiên của tám 
kính pháp có thể được bỏ hoặc thay vào đó bằng việc cung kính đảnh lễ 
đối với chư tăng và chư ni tuỳ theo hạ lạp. Lời thỉnh cầu này đã bị Đức 
Phật từ chối vì các bậc trưởng lão và chư tăng luôn ở vị trí cao hơn ni. 
Điều này giúp cho chư ni tu tập hạnh hạ ngã và khiêm cung. 


Trong lịch sử nhân loại, Đức Phật là vị giáo chủ đầu tiên đã thành 
lập giáo hội ni với đầy đủ giới và luật. Và Đức Phật cũng đã chỉ định tỳ 
kheo ni Khema và Uppalavanna là trưởng ni trong giới ni, trong khi chỉ 
định tỳ kheo Xá-lợi-phất và Mục-kiển-liên là chúng trưởng trong tăng 
đoàn. 


Sau khi thọ giới, tỳ-kheo-ni Ma-ha-ba-xà-ba-đề đến đảnh lễ Đức 
Thế Tôn và xin ngài ban pháp nhũ để di mẫu có thể đạt mục tiêu tối 
hậu. Đức Phật liền dạy rằng: 


“Này tỳ-kheo-ni Ma-ha-ba-xà-ba-để, cần phải tỉnh thức rõ ràng 
trong bất cứ giáo thuyết nào nếu có những điều dẫn đến tham vọng - 
không dẫn đến an lạc, đến lòng ngạo mạn - không dẫn đến tính khiêm 
cung, đến ham muốn nhiều - không biết đủ, thích cảnh phồn hoa đô thị 
- không thích ẩn dật, thích hôn trầm lười biếng - không nỗ lực, khó 
được thoã mãn - không biết đủ; nếu đúng như vậy, thì giáo thuyết ấy 
không phải là chánh pháp, không phải là giới luật, không phải là lời 
dạy của bậc đạo sư. 

Nhưng cần phải tỉnh thức rõ ràng trong bất cứ giáo thuyết nào nếu 
có những điều dẫn đến an lạc - không dẫn đến tham dục, dẫn đến lòng 
tôn kính - không đến tính ngã mạn, dẫn đến muốn ít- không tham 
nhiều, thích ẩn dật —- không thích phồn hoa đô thị, thích nỗ lực - không 
hôn trầm lười biếng, có hạnh biết đủ— không đòi hỏi; nếu đúng như vậy, 


Z2 


thì giáo thuyết ấy hắn là chánh pháp, là giới luật, là lời dạy của bậc 
đạo sư”.'? 


Sau đó, di mẫu thực tập với lòng tập trung cao độ đã phát tuệ và 
chứng đắc A-la-hán trong khi năm trăm vị đồng hành với di mẫu cũng 
chứng đắc quả vị này sau khi được nghe bài kinh Giáo giới Nadak 
(Nandakovada-suia). Trong Trưởng-lão-ni-kệ có ghi lại tám thi kệ của 
di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-để. Bài kệ thứ hai đã bộc lộ sự giác ngộ, niết 
bàn của di mẫu như sau: 

Taát caô khoả ñau Ta ñaõ bieát, 

Khát ái nguyên nhân đã khô kiệt, 

Ta đã nương theo Bát chánh đạo, 

Con đường chấm dứt sự tử sanh. 
“§Sabadukkha parinnata hetu tanha VvisoS114, 


Ariyatthangiko maggo nirodho phusito mayd`. 


Một dịp khác, tại Kỳ-viên tịnh xá (Jefavana) giữa cả hai hội chúng 
tăng và ni, Đức Phật đã tuyên bố trưởng lão ni Ma-ha-ba-xà-ba-để đã 
chứng đắc bởi giới đức, giới hạnh.” “Ead aggam bhikkhave mama 
Savikanam bhikkhuninam rattannunam yadidam MahapaJapati Gotam`. 


Sau khi thọ giới nhiều năm, Di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-đề đã nỗ lực 
tu tập, đấu tranh nội tâm, thanh lọc tâm ý đưa đến giác ngộ, giải thoát. 


Trong kinh kể rằng một lần nọ, di mẫu đã may một tấm y rất quý 
và đẹp dâng cho Đức Phật. Nhưng Đức Phật đã từ chối nhận và để nghị 
tốt nhất là cúng cho chúng tăng. Di mẫu vô cùng thất vọng, ngài A-nan 
vì lợi ích của di mẫu nên đã can thiệp. Đức Phật giải thích rằng nếu giữ 
tâm bình đẳng cúng đều cho chúng tăng thì công đức của di mẫu vô 
lượng vô biên vì 'đức chúng như hải” và cũng là để làm gương cho 
những ai phát tâm cúng dường tương tự trong tương lai. Nhân dịp đó, 
Đức Phật thuyết kinh Phân biệt cúng dường (Dakhinavibangavada).”' 


Vào một dịp khác, lúc di mẫu lâm bịnh không có vị tăng nào đến 
thăm bởi vì giới luật cấm tăng không được thăm ni bị bịnh, chính Đức 


'? Vinaya Text part II, pp.329-330; Gradual Sayings, IV, pp. 186-7. 

ˆ Anguttara Nikaya, ed. R. Morris, E.Hardy, C.A.F. Rhys Davids, Vol. I, PTS, 1885-1910, 
Xiv 6. 

ˆ Majjhima Nikaya, ed. V.Trenckner, R.Chalmers, Mrs. C.A.F.Rhys Davids, vol. HI, PTS, 
M, page 253. 


2 


Phật đã điều chỉnh lại điều khoản này và đã đích thân đến thăm di 
Z.„. 22 
mẫu. 


Thỉnh thoảng sau khi thọ giới rồi trong lúc ở Tỳ-xá-ly, di mẫu Ma- 
ha-ba-xà-ba-để nhận thấy rằng mạng sống của người đã tàn, sắp chấm 
dứt. Trong Bách khoa Phật học” cho biết rằng ngài đã sống thọ đến 120 
tuổi. Di mẫu đã đến cáo từ Đức Phật và do Đức Phật yêu cầu người đã 
thị hiện thần thông để xua tan nghi ngờ về sự chứng đắc của nữ giới. 
Điều này có ghi trong Kinh Thí-dụ (Apadana)”° như sau: 


“SThmam dhammabhisamaye ye balaq Viũmafn gaft4 fesam 
ditthipahanattham tiddhim dassehi gotami`. 


Cũng có nhiều điểm lạ trong tang lễ của di mẫu. Như thế di mẫu là 
người duy nhất thứ hai (sau Đức Phật) xuất hiện phép lạ sau khi đã tịch. 


Nhiều sớ luận về huyền thoại liên quan đến các Trưởng lão ni ghi 
rằng vào thời của Đức Phật Padumuttara, di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-đề đã 
lập nguyện cầu chứng đắc trí tuệ. Rồi ngài sanh vào một gia đình 
trưởng giả ở Mamsavati và khi nghe Đức Phật giảng đến “Rzffannuid' 
cho một vị ni nọ thì di mẫu đã nguyện rằng cầu cho ngài sẽ được sự 
chứng đắc tương tự và làm nhiều nghiệp lành. 


Trong vài kiếp quá khứ, có vài lần di mẫu được sanh ở Ba-la-nại 
và là người nổi bật nhất trong năm trăm hầu nữ. Khi sắp đến mùa an cư, 
năm vị Bích chi Phật từ Nadamulaka tới Chư Thiên Đoạ Xứ (lsipafana) 
tìm nơi trú ẩn. Di mẫu thấy họ bị một trưởng giả từ chối không cho chỗ 
trú, di mẫu mới thuyết phục những nữ hầu kia. Chồng của một số vị đó 
đã dựng năm túp lều tranh và cúng dường tứ sự cho các vị Bích chi 
Phật. Cuối mùa hạ đó, họ còn dâng ba y cho mỗi vị Phật. Sau đó, di 
mẫu tái sanh ở ngôi làng dệt vải gần Ba-la-nai và một lần nữa cúng 
dường cho năm trăm vị Bích Chi Phật...” 


+ Vinaya Pitaka, ed. H. Oldenberg, London, vol. IV, 1879-83, page 56. 

® Encyclopaedia of Buddhism, vol.vi., published by the Department of Buddhist Affairs, 
Ministry of Buddhasasana, Sri Lanka, 2002, trang 456. 

® Apadana, ed. M.E. Lilley, vol. V, PTS, 1925-27, page 305. Apadäna (P): Kinh Thí dụ: Sự 
nghiệp anh hùng, Kinh Chiến thắng vẻ vang. Một trong 15 tập trong Tiểu a hàm kế về sự 
chiến đầu đề đạt đến giác ngộ của chư Phật và 559 vị Tỳ kheo và Tỳ kheo ni. 

?”Therigatha Atthakatha (Paramattha-dipani), ed. E.Muller, PTS, page 140ff; Anguttara 
NÑikaya Atthakatha (Manora-thapurami), ed. M.Walleser, H. Kopp., vol. I, PTS, 1924-56, 
page 185 ff; Apadana, ed. M.E. Lilley, vol. H, PTS, 1925-27, page 529-443. 


24 


Trong kinh Bổn sanh có để cập tên Ma-ha-ba-xà-ba-đề vài lần. Di 
mẫu đã từng là một con khỉ mẹ trong kinh Culanandiya”°, nàng Canda 
trong kinh Culla-Dhammapala”” và Bhikkhadayika, con gái của Kiki, 
vua xứ Ba-la-nai.” 


Có một câu chuyện về di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-để đã từng là vú 
nuôi sanh ở Devadaha. Người đã từ bỏ cuộc đời trần gian với nhiều sầu 
khổ và bị quấy rối bởi tham, sân, si suốt trong hai mươi lăm năm qua. 
Cuối cùng khi nghe được ngài Dhammadinna thuyết giảng, người đã 
nhiếp tâm hành thiền, sống hạnh viễn ly và thành tựu đạo quả A-la- 
hán.“ 


Tóm lại, từ quan điểm lịch sử ni giới, di mẫu là người phụ nữ đầu 
tiên quan tâm đến quyền lợi nữ giới nếu không muốn nói là quyền con 
người. Giáo lý Đức Phật là giáo lý duy nhất vào thời đó đã nhận ra sự 
bình đẳng tâm linh giữa mọi giới tính. Đi theo đạo Phật là con đường 
duy nhất để thoát khỏi xiểng xích nô lệ. Đạo Phật tôn trọng và đối xử 
tất cả mọi người một cách bình đẳng. Di mẫu đã thuyết phục được Đức 
Phật cho nữ giới xuất gia, vì lời thỉnh cầu của di mẫu là hợp lý với quan 
điểm này của Đức Phật. 


Ký-túc-xá WDUS, Delhi 25-01-05 


THAM KHẢO 


1. Encyclopaedia of Buddhism, Vol. VI, published by 
the Department of Buddhist Affairs, Ministry of Buddhasasana, 
Sri Lanka, 2002. 


ĐI The Buddha and his Teachings, Narada, Buddhist 
Missionary SocIety, Malaysia, 1977. 


*® Jataka with commentary, ed. V. Fausboll, PTS, II, page 202. 

” Như trên, II, 183. 

* Như trên, IV, 481. 

®'Therigatha Atthakatha (Paramattha-dipam), ed. E.Muller, PTS, 75f, s.v. Dictionary of Pali 
Proper Names, I-II by G.P.Malalasekara, London, 1960. 


25 


GIÁ TRỊ LIÊN TÔN GIÁO 
ĐỐI VỚI XÃ HỘI TOÀN CẦU 


Trong khi chúng ta đi qua thập niên trước của thế kỷ trước, chúng ta 
đã chứng kiến sự phá hủy vô cùng và sự tiến triển không thể tưởng tượng 
được; vô số con người bị giết tàn bạo nhất trong lịch sử con người và đột 
phá nổi bật nhất trong phúc lợi con người; sự xuất hiện những vũ khí giết 
người chưa hề thấy và sự sáng tạo thăm dò vào không gian bên ngoài, 
chúng ta đã tìm thấy bước quyết định chủ yếu trong lịch sử dài và uốn 
khúc của loài người trên hành tính trái đất. Trong đời sống của chính 
chúng ta đã có kính thiên văn, những ứng dụng khoa học nhằm nâng 
những mức sống cho hàng triệu người vượt ra ngoài sự chờ đợi, nhưng 
cũng có hàng triệu con người còn đói khát từ ngày này qua ngày khác. Sự 
liên tục của việc thử hạt nhân và sự giải quyết những phế liệu hạt nhân; 
những sự nguy hiểm đang hâm doa và sự suy giảm của vỏ bọc tầng ozon 
của chúng ta; sự hâm doạ của sự phá rừng và sự phá hủy nhiều hệ thực vật 
và động vật, sự ô nhiễm không khí, nước và sự đầu độc của dây chuyền 
thức ăn, sự độc hại của thuốc phiện và sự lan rộng đáng sợ của những 
bệnh dịch truyền nhiễm là những vấn đề mà con người ngày nay đối mặt. 


Rõ ràng rằng bây giờ loài người đang bước vào một loại xã hội 
mới, một sự chuyển tiếp thậm chí quan trọng hơn những xã hội trước kia 
sống từ những hang động cho đến rừng rú, từ rừng rú đến du cư, đồng 
quê, công nghiệp và sau đó tới xã hội hậu công nghiệp. Cái mà bây giờ 
chúng ta chứng kiến là sự chuyển tiếp tới một xã hội toàn cầu. Tương lai 
phía trước chúng ta trước khi chúng ta nhận thức rằng quá khứ đã biến 
mất và chúng ta tìm thấy tự mình bấp bênh mất thăng bằng trong một 
hiện hữu đầy thách thức và thay đổi. 


Chúng ta sống trong một thế giới chìm ngập trong đó di sản độc hại 
của xung đột và sự cạnh tranh chết người và khoảng cách đang gia tăng 
giữa thế giới đang phát triển và đã phát triển, sẽ tạo phương hướng cho 
một nền văn hóa mới của sự quy tụ và hợp tác với lời hứa tràn trể của 
thiên niên kỷ mới này làm tan biến xung đột và sự hỗn loạn đã đang xảy 
ra ở nhiều nơi trên thế giới. 

Chúng ta cần phát triển những chương trình giáo dục có cấu trúc trên 
một quy mô rộng lớn đặt cơ sở rõ ràng và minh bạch về tiền đề sự tồn tại 
con người liên quan đến sự tăng trưởng ý thức toàn cầu về tình yêu thương 


26 


và sự sáng tạo. Những điều này và những kinh nghiệm khác trong sự giáo 
dục sáng tạo có thể là một nguồn cảm hứng và chỉ đạo chúng ta trong 
nhiệm vụ hình thành một nền triết học giáo dục mới dựa trên căn bản sự 
hiểu biết lẫn nhau giữa các tôn giáo trong thiên niên kỷ mới. 

Điều này đã liên kết trực tiếp với phong trào liên tôn giáo có thể 
được nói bắt đầu trong thời gian hiện đại năm 1893 khi Quốc Hội đầu tiên 
về Tôn giáo Thế giới được tổ chức tại Chicago với 6000 đại biểu tôn giáo 
tham dự. Trong thế kỷ 20, vài tổ chức về Tôn giáo như - Hiệp hội Quốc tế 
vì Tự do Tôn giáo, Hội đồng Tôn giáo Thế giới, Ngôi nhà Hiểu biết, 
Thống nhất Tôn giáo và Hội nghị tại Chicago nữa... Cũng có hàng loạt 
các cuộc Hội nghị Tôn giáo vào thế kỷ trước và cũng nhiều tổ chức nữa 
trong 30 năm vừa qua. 


Vào năm 1993, Quốc Hội thứ Hai Tôn giáo Thế giới được tổ chức 
tại Chicago lần nữa, đánh dấu kỷ niệm một trăm năm sau cuộc Hội nghị 
đầu tiên (1893). Vào năm 1999, Quốc Hội Tôn giáo Thế giới lần thứ Ba 
được tổ chức tại Cape (Nam Phi). Sự kiện nổi bật xuất hiện trong năm 
2000 là liên hiệp quốc mở một Hội Nghị Thượng đỉnh - Hoà bình Thế 
giới Thiên niên ký cho những nhà lãnh đạo Tôn giáo và Tinh thần tham 
dự. Hội nghị được tổ chức tại sảnh đường chính của của tòa nhà liên hiệp 
quốc. 

Điểm đáng chú ý là vào thế kỷ thứ 20 phong trào liên tôn giáo 
bắt đầu phát triển trên quy mô lớn, nhưng nó vẫn còn ngoại vi về cơ bản: 
nó chưa phải là một sự chuyển động trung tâm. Hy vọng là cũng trong 
những cách này như phong trào đã di chuyển từ bên ngoài đi đến thành 
trung tâm mối quan tâm của con người. Phong trào liên tôn giáo cũng sẽ 
trở thành mối quan tâm chính trong vài năm sắp đến. Rất nhiều pháp sự 
đang được làm trong nhiều tôn giáo khác nhau. Những ngôi chùa, những 
nhà thờ, những đền Hồi giáo và ấn giáo, Gurudwaras... trang nghiêm cổ 
kính đang được xây dựng, nhưng phong trào liên tôn giáo vẫn như là một 
đứa trẻ mồ côi không thuộc về ai. Nếu phong trào liên tôn giáo đi đến giai 
đoạn trung tâm cần phát triển thì mọi vấn đề có thể trở nên tốt hơn. Vấn 
đề là không liệu có phải chúng ta sẽ có xã hội toàn cầu, mà là loại xã hội 
toàn cầu nào mà chúng ta sẽ có. Có phải chúng ta sẽ có một xã hội toàn 
cầu được đặt cơ sở trên sự bóc lột, phủ định, tội ác, lòng thù ghét và sự 
cuồng tín, hoặc chúng ta sẽ có xã hội toàn cầu hài hoà và lành mạnh dựa 
trên sự hiểu biết của liên tôn giáo và giải pháp hoà bình? 


Đây là vấn đề nóng bỏng trong các tôn giáo hiện nay. 


2ƒ 


HỘI NGHỊ VỀ “PHẬT GIÁO 
VÀ HÀNH TRÌNH TÂM LINH? 
TẠI NEW DELHI 


Bộ Du Lịch và Văn Hoá Ấn độ có tổ chức một cuộc Hội Nghị 
Quốc tế ba ngày (17-18-19/02/2004) với tiêu để “Phật giáo và Hành 
trình Tâm Linh` (Buddhismn and SprHual Tourism) tại Hội trường 
Vigyan Bhawan, New Delhi. Có 425 đại biểu từ 25 nước trên thế giới 
bao gồm các nhà lãnh đạo tôn giáo, quan chức, triết gia và học giả trí 
thức... Về phía Việt-nam có 22 vị gồm 11 vị đại biểu chính thức và 11 
vị quan sát viên. Các đại biểu chính thức như Hoà thượng Thích Thanh 
Tứ (Phó Chủ Tịch thường trực Hội Đồng Trị Sự), Hoà thượng Thích Trí 
Quảng (Phó Chủ tịch Hội Đồng Trị Sự), Thượng Toạ Thích Giác Toàn 
(Phó Hiệu Trưởng Học Viện phật giáo Việt-nam tại tp HCM), Thượng 
Toạ Thích Thiện Nhơn (Phó Tổng Thư Ký kiêm Chánh văn phòng II 
Trung ương GHPGVN) và các vị chức sắc khác của Giáo Hội Phật-giáo 
Việt-nam. Ngoài ra, còn có 100 chư tôn đại đức tăng ni và Phật tử từ ba 
miền Bắc, Trung và Nam Việt-nam đến tham dự Hội nghị và hành 
hương chiêm bái Phật tích tại Ấn độ. 


Khuya 16-02-2004 khi màn đêm buông phủ khắp thủ đô New 
Delhi và mọi sinh hoạt dường như im vắng thì tại phi trường Quốc tế 
Indira Gandhi dường như náo nhiệt, tưng bừng và khác thường hẳn lên 
với bóng hàng trăm chư tăng ni sinh Việt-nam, các vị đại diện cho bộ 
Du Lịch và Văn Hoá Ấn độ và đặc biệt còn có Đại sứ Việt-nam tại 
New Delhi Trần-trọng-khánh đến đón đoàn. Hàng trăm vòng hoa tươi 
tắn được trao tặng để chào đón các bậc lãnh đạo của GHPGVN và 
đoàn chiêm bái. Đại sứ đã ân cần mời HT T. Thanh Tứ và HT T. Trí 
Quảng lên xe ngoại giao của sứ quán Việt-nam để đưa các ngài về 
Khách sạn Ashoka (A-dục). 


Sáng ngày 17-02 tại sảnh đường Vigyan Bhawan sang trọng uy 
nghi, lễ khai mạc Hội nghị bắt đầu với nghi thức lễ thắp đèn và cầu 
nguyện. Bà Rathi Vinay Jiha-Tổng Thư ký Cục Du-lịch Ấn độ, ông 
Jonobasu-Bộ Trưởng bộ Du lịch và Văn hoá, ông Rajiv Pratap Rudi-Bộ 
Trưởng Bộ Hàng Không Ấn độ đã hoan nghênh chúc mừng các Đại 
biểu từ các nước đã đến tham dự hội nghị. Tất cả đều rất hoan hỉ trước 


28 


cuộc gặp mặt muôn màu muôn vẽ hiếm có này. Tiến sĩ A.P.Abdum 
Kalam, Tổng Thống Ấn độ chính thức khai mạc Hội nghị với lời phát 
biểu đầy chân tình rằng ông là một người Hồi giáo nhưng ông rất kính 
trọng phật giáo với tư tưởng Từ-bi và Trí-tuệ. Chính vì vậy mà từ xưa 
đến nay đã có rất nhiều nhà chiêm bái đến đây để thực nghiệm tinh 
thần cao quý đó của Phật giáo. Và hoàng đế A dục là một bằng chứng, 
một đời gây chiến xâm lăng các lãnh thổ khác. Bước chân ông đặt đến 
đâu là máu đổ và thây chết nằm la liệt đến đấy. Ông hăng say trong 
niềm vinh quang của chiến thắng và bạo lực. Cho đến một đêm trăng 
sáng, khi ông thả bộ dọc theo bãi chiến trường với đầy dấu vết của một 
trận thư hùng mới xảy ra giữa đội quân hùng hậu của mình với các vị 
vua Kalinga (nay thuộc tiểu bang Orissa). Một dòng suối máu từ hàng 
ngàn người tử trận chảy lênh láng và những linh hồn uẩn khúc than oán 
đâu đây khiến ông như trực tỉnh hậu quả khủng khiếp của những gì ông 
đã làm. Từ niềm thức tỉnh sâu thấm đó và nương theo tinh thần từ bi trí 
tuệ của Đức Phật, về sau ông trở thành một Phật tử thuần thành đầy độ 
lượng, khoan dung và bất bạo động theo gương Đức Phật. Một minh 
chứng khác, trong thế kỷ XX vừa qua, Thánh Mahatma Gandhi được 
tôn vinh là bậc thánh cuả dân tộc Ấn chính vì ngài đã ứng dụng hoàn 
hảo tinh thần Bất bạo động (Ahimsa) trong công cuộc đấu tranh giành 
độc lập cho đất nước Ấn độ từ chế độ thực dân Anh. Hiện nay Tổng 
thống Ấn độ, Tiến sĩ A.P. Abdum Kalam là một nhà khoa học lớn về 
ngành nguyên tử năng quốc gia. Ông nói chính vì để tự bảo vệ quốc 
phòng mà Ấn độ đã phải phát triển vũ khí nguyên tử và đã trở thành 
một quốc gia có vũ khí nguyên tử. Nhưng nếu những đất nước trên thế 
giới hiện đang sở hữu thứ vũ khí chết người này đều đồng ý huỷ bỏ 
hoàn toàn nó thì Ấn độ sẽ là nước đầu tiên thực thi Tiểu đó, bởi lẽ Ấn 
độ luôn luôn chủ trương chính sách Giải trừ quân bị." 


Tiếp đến, Đức Đạt-lai-la-ma (thứ XIV), vị lãnh đạo tinh thần của 
nhân dân Tây-tạng và nhiều Phật tử trên thế giới đã phát biểu rằng 
ngài rất tán thán hành trình tâm linh của Hội nghị là ầm hiểu và ứng 
dụng tư tưởng trong sáng của Đức Phật phục vụ cho nhân loại và thế 
giới được tốt đẹp hơn vì hiện nay phật giáo nhìn bể ngoài giống như 
một siêu thị với nhiều quảng cáo và phô bày nhưng không có sức sống 
bên trong. 


3 Trích trong Bài Tham luận của Tiến sĩ A.P.Abdum Kalam, Tổng thống Ấn độ phát biểu trong 
ngày Khai mạc Hội Nghị 17-2-2004, trang 5-6. 


29 


Hoà thượng Thanh Tứ (7Trưởng đoàn Đại biểu cho GHPGVN) đã 
nói lên vai trò của phật giáo với những nền tảng đạo đức là những đóng 
góp cho Hành trình tâm linh của con người. Trong tiến trình cải cách 
kinh tế và hoà nhập vào cộng đồng phật giáo thế giới và tôn giáo toàn 
cầu, Phật giáo Việt-nam hy vọng sẽ cùng với các đất nước bạn góp một 
tay trong công trình xây dựng toà nhà thế giới chung ngày một tốt đẹp 
hơn. Sau cùng, Hoà thượng cũng đưa ra sáu đề nghị với Bộ Du Lịch và 
Văn Hoá Ấn độ rằng: 

1) Nên chú trọng vào việc thăng hoa hành trình tâm 
linh bởi lẽ chính hành trình tâm linh này sẽ là nhánh cầu nối nhịp 
hoà bình, hoà hợp và phát triển kinh tế cho các nước. 


2) Thiết lập các văn phòng đại diện ở các nước nhằm 
giới thiệu và thu hút khách chiêm bái. Bên cạnh đó, chánh phủ 
Ấn độ cũng phải nỗ lực trong việc bảo vệ an ninh xã hội và an 
toàn cho du khách. 


3) Tổ chức một mạng lưới thông tin lẫn nhau giữa trong 
và ngoài nước để nâng cao giá trị của hành trình tâm linh. 


4) Đầu tư vào cơ sở hạ tầng và cải thiện điểm du lịch 
cũng như môi trường xung quanh. 


5) Đơn giản hoá thủ tục Hộ chiếu và Visa. 


6) Định kỳ tổ chức những chuyến hành hương Phật tích, 
hoặc mỗi năm hoặc mỗi ba tháng với những khuyến mãi hấp 
dẫn. 


Cũng trong ngày khai mạc này đài truyền hình New Delhi đã 
phỏng vấn HT T.Trí Quảng có ý kiến và suy nghĩ thế nào về Hội 
nghị. Hoà thượng phát biểu rằng Tổng thống Ấn độ là người đạo 
Hồi, là nhà khoa học sáng tạo vũ khí hạt nhân mà có cái nhìn về 
Đức Phật rất sáng suốt và sâu sắc. Ấn độ là đất nước sản sinh ra 
phật giáo và có nhiều di tích phật giáo để lại. Thực hiện chuyến 
hành hương về đất Phật Ấn độ nghĩa là thực hiện cuộc hành trình 
tâm linh để nhận và sống với chánh pháp do Đức Phật giảng dạy và 
để biết thế nào vượt qua đau khổ và khó khăn. Thế nên bộ Du Lịch 
và Văn Hoá Ấn độ tổ chức đại hội quốc tế trên quy mô rộng lớn với 
đề tài “Phật giáo và Hành trình Tâm Linh` rất có ý nghĩa và nên 
được tán thán. 


30 


Đại diện cho Giáo Hội Phật giáo Việt-nam, HT Thanh Tứ và 
HT Trí Quảng có tặng Bộ Du Lịch và Văn Hoá Ấn độ một bức tranh 
lụa thêu cảnh Chùa Một Cột - một Biểu tượng đặc sắc của Văn hoá 
Phật giáo Việt-nam. 


Sau đó, ngài Đạt-la-lạt-ma thay mặt Ban tổ chức trân trọng mời 
HT Thanh Tứ và HT Trí Quảng cùng các bậc lãnh đạo tâm linh của 
các nước cùng dùng cơm trưa thân mật với nhau. 


Chiểu ngày 17 và trọn ngày 18 là buổi thuyết trình của nhiều 
các nhà lãnh đạo tôn giáo, quan chức, triết gia và học giả trí thức ... 
như Hoà thượng W. V. Weragoda Sarada Maha Thero (Singapore) 
nói về Vai trò của Lòng từ bi xoá bỏ Hận thu; Tiến sĩ C.T. Dorji bàn 
về sự Quan trọng của Tám thánh địa Phật giáo tại Ấn độ; Phu nhân 
của Thủ tướng Mông cổ là bà Tsolmon đề cập về Giá rrị Tỉnh thần 
trong Lời dạy của Đức Phật; Birasa Mingli đại diện cho Phật giáo 
của Thổ dân phía Bắc Bengal nói về Di Tích Phật giáo ở 
Bangladesh; H.E. Drabt Lopen Kinley Gyeltshen (Bhutan) bàn về 
Vai trò của Phật giáo trong việc Œìn giữ nên Hoà bình giữa các 
Quốc gia; những phát biểu về Sự Truyền bá Phật giáo của Giáo sư 
Tiến sĩ Ashin Nyanissara (Miến điện), Tỉnh hoa Phật giáo của Hoà 
thượng Hwang Pyong Jun (Đại hàn); Phật giáo-Nhịp cầu hữu nghị 
giữa Mông cổ và Ấn độ của Hoà thượng Tăng thống Mông cổ, Phậ¡ 
giáo trong Thế giới Hiện đại và sự Duy trì các Thánh địa của Giáo 
sư Tiến sĩ Sukomal Barua (Bangladesh); Hành hương và Phật giáo 
của giáo sư Tiến sĩ Somboon Duangsamosorn (Trường Đại học Phật 
giáo Quốc tế, Thái lan); Phật giáo và Hành trình Tâm linh của Loke 
Darshan (Nepal); Phật giáo và Sự Toàn cầu hoá của bà Si Hartati 
Murdaya (Indonesia), Sự Ứng dụng Phật giáo và Triết lý phật giáo 
trong Thế giới Hiện đại của Hoà thượng Preah Mohasomedha 
Thipathel, Campuchia là xứ Chùa tháp của H.H. Bour Kry, Gởi 60 vị 
Alahán đến 60 Hướng khác nhau là sự Toàn cầu hoá Phật giáo trong 
Kinh tạng Pali của Đại diện Phật giáo Cam-pu-chia, Đạo đức Phật 
giáo và sự Thích Ứng của nó trong Thế giới Hiện đại của Hoà 
thượng Tiến sĩ T. Trí Quảng; Bồ-đề-đạo-tràng và các Thánh địa 
khác của TT Giác Toàn; Hiện tại và Triển vọng của Hành hương 
Phật tích Ấn độ của TT Thiện Nhơn và nhiều bài tham luận khác... 


Sau mỗi buổi thuyết trình là phần thảo luận. Nhiều kiến nghị 
được đưa ra như đền thờ Hồi giáo do Hồi giáo quản lý, đền Hindu 


ji 


do Hindu quản lý, nhà thờ Thiên chúa do Tín đồ Thiên chúa quản lý 
thì Tháp Đại-giác ở Bồ-để-đạo-tràng và vài di tích phật giáo khác 
thuộc Phật giáo tại sao lại do tu sĩ đạo Hindu quản lý? Nhiều thánh 
địa phật giáo bao gồm Tháp Đại-giác, nơi Đức Phật giác ngộ nên 
giao cho Phật giáo Thế giới (vừa được UNESCO công nhận thuộc Di 
Sản Văn hoá Thế giới) có trách nhiệm duy trì và phát triển nhưng vì 
toạ lạc trong lãnh thổ Ấn độ nên chánh phủ Ấn độ phải tham gia 
quản lý và giữ gìn. Nhiều khách sạn, nhà hàng, quán xá, vật dụng 
và thực phẩm... ở các thánh địa như Bồ-để-đạo-tràng, Lộc-uyển, 
Câu-thi-na... mang nhãn hiệu và hình ảnh Đức Phật, nên có biện 
pháp ngăn chặn mạnh mẽ sự lạm dụng tôn giáo để mưu cầu lợi lộc 
cá nhân cũng như để tỏ lòng tôn kính đối với đấng Thế Tôn của Trời 
người. Nên có nhiều tuyến xe lửa đặc biệt cho các tuyến giao thông 
qua lại giữa các Phật tích. Nên thành lập một Cộng đồng Phật giáo 
Trung ương tại Ấn độ và có Uỷ ban quản lý từng thánh địa riêng 
biệt. Phật tử Ấn độ rất nghèo, nên thành lập một ngân quỹ từ các 
nơi trên thế giới để hỗ trợ phật giáo tại Ấn độ.. 


Sáng 19-02-2004, các đại biểu đáp máy bay đi Bồ-để-đạo- 
tràng viếng thăm tháp Đại-giác, nơi Đức Phật giác ngộ. Cách đây 
vài tháng UNESCO đã công nhận tháp Đại-giác là Di sản Văn hoá 
Thế giới và hôm nay với sự tham dự đông đảo của các đại diện phật 
giáo thế giới, đặc biệt phật giáo Việt-nam là đông nhất với hơn 100 
vị từ các phái đoàn hành hương ở phía Bắc, Trung và Nam đồng đến 
viếng thăm Đại tháp Đại-giác và dự lễ đặt bia đá có chữ khắc 
“World Heritage Site by UNESCO' (Di sản Văn Hoá Thế giới do 
Unesco công nhận) cũng như lễ giới thiệu rộng rãi Di sản này đến 
khắp các nhà lãnh đạo tâm linh của nhiều nước hiện diện tại đây. 
Nhân dịp này, ông Bộ Trưởng bộ Văn Hoá Ấn Độ có hứa rằng trong 
thời gian đương nhiệm, ông sẽ nỗ lực phát triển Bồ-đề-đạo-tràng và 
Lộc Uyển thành di tích Phật giáo trung tâm của thế giới. Sau đó, 
đoàn lại đáp máy bay đến Varanasi để viếng thăm Lộc Uyển 
(Sarnath)- nơi Đức Phật chuyển pháp luân đầu tiên và cũng là nơi 
mà từ đó phật giáo được truyền bá khắp nơi. Tại đây, các đại biểu 
cũng được hướng dẫn tham quan Viện bảo tàng khảo cổ Sarnath, nơi 
có trưng bày nhiều tác phẩm nghệ thuật cổ đại như tượng Phật và cổ 
vật quý giá được tìm thấy tại đây qua công trình khai quật của Bộ 
khảo cổ. Đặc biệt có tượng Đức Phật ngồi thuyết pháp với hai tay 
để ngang ngực, một tay úp, một tay ngữa trông rất dịu dàng, uyển 


32 


chuyển, thanh thản và uy nghiêm, thuộc trường phái nghệ thuật 
Sarnath nổi tiếng vào thời đại Gupta (thế kỷ V) và một trụ đá đầu sư 
tử bằng đá sa thạch đỏ của vua A Dục. Hiện nay trụ đá này là quốc 
huy của Nước Cộng Hoà Ấn Độ. Sau đó, đoàn lại đến viếng tu viện 
Mulgandhakuti của Hội Đại Bồ-đề, đảnh lễ xá lợi Phật, dùng trà 
bánh và đáp máy bay về lại Delhi. 


Riêng đoàn Phật giáo Việt-nam còn tham dự một buổi gặp gỡ 
giao lưu vào sáng ngày kế tiếp (20-02) do Phân khoa Phật học tổ 
chức tại hội trường Tagore của trường đại học Delhi. Thành phần 
tham dự về phía Giáo Hội Phật giáo Việt-nam gồm có HT T Thanh 
Tứ (Phó Chủ Tịch thường trực Hội Đồng Trị Sự), HT T-Trí Quẳng 
(Phó Chủ tịch Hội Đông Trị Sự), TT T.Giác Toàn (Phó Hiệu Trưởng 
Học Viện phật giáo Việt-nam tại tp HCM), TT T. Thiện Nhơn (Phó 
Tổng Thư Ký kiêm Chánh văn phòng II Trung ương GHPGVN), TT 
T. Gia Quang và Đại đức Nhật Từ (Phó Ban Phật Giáo Quốc tế). 
Ngoài ra, còn có đoàn Phật giáo Nguyên Thuỷ gồm 6 vị trong đó có 
T.T. Viên Minh và Đại đức Bửu Chánh đang đi hành hương chiêm 
bái thánh tích Ấn độ cũng đến tham dự. Phía trường đại học Delhi 
gồm có Hoà thượng Tiến sĩ Satyapala-Trưởng khoa Phật học cùng 
các giáo sư: giáo sư Tiến sĩ I.N.Singh, giáo sư Gangnephi, giáo sư 
R.K. Rana, giáo sư S.B. Pavagadhi và hiện diện 130 tăng ni sinh 
Việt-nam đang du học tại đại học Delhi hân hoan tiếp đón đoàn. 


Trong khung cảnh trang nghiêm và ấm cúng, chư tôn đức và 
các giáo sư trong khoa trân trọng khai mạc buổi hợp mặt này bằng 
lễ đốt đèn thắp sáng trí tuệ trong lời xướng bài Tán hương trầm ấm 
của đại đức Lương Nguyên. Sau đó, khoa đã thân mật tặng hoa và 
quà lưu niệm đến chư tôn đức của Giáo Hội Phật giáo Việt-nam và 
phái đoàn Phật giáo Nguyên Thuỷ Việt-nam và đáp lại, chư Tôn 
đức Việt-nam cũng như Phái đoàn Phật giáo Nguyên Thuỷ cũng gởi 
tặng quà đến các giáo sư trong khoa. Đại đức Hạnh Chánh-Trưởng 
đơn vị Phật học tuyên bố lý do buổi lễ. Tiếp theo Đại đức Thanh 
Hòa thay mặt tập thể tăng ni sinh phát biểu tâm tư nguyện vọng 
rằng: “Tăng ni sinh vô cùng biết ơn Giáo Hội Phật giáo Việt-nam, 
Đại sứ quán tại New Delhi và trường đại học Delhi trong thời gian 
qua đã hỗ trợ giúp đỡ. Riêng về phía Giáo Hội, chúng con thiết nghĩ 
Giáo Hội cần có sự quan tâm hơn nữa trong thời gian học ở đây và 
kể cả sau khi đã tốt nghiệp. Nếu không có sự giúp đỡ của Giáo Hội, 


3Ó 


thì dù tăng ni sinh có nỗ lực tu tập hay học tập thì việc làm sẽ không 
đến nơi đến chốn hoặc không thể làm được gì hoặc nếu có, thì kết 
quả thu lại rất ít...” 


Giáo sư Tiến sĩ Gangneghi thay mặt khoa lần lượt mời HT 
Thanh Tứ và HT Trí Quảng và TT Giác Toàn phát biểu. HT Thanh 
Tứ vấn an tăng ni sinh yên tâm tu học thật tốt; Giáo Hội ghi nhận 
kiến nghị của đại diện tăng ni và sẽ tìm phương cách để trợ duyên 
hữu hiệu; một minh chứng rằng những vị đã tốt nghiệp về nước vừa 
qua được bổ nhiệm vào các ban của Viện Nghiên Cứu Phật học. HT 
Trí Quảng thay mặt Giáo Hội Phật giáo Việt-nam bày tổ niềm hân 
hoan về mối giao lưu tốt đẹp giữa Khoa Phật học và Giáo Hội ngày 
càng phát triển; cám ơn Khoa đã đào tạo cho Giáo Hội được 20 tiến 
sĩ trong thời gian qua và hy vọng khoa sẽ tiếp tục đào tạo thêm. 
Những kết quả học tập đạt được của tăng ni sinh, trước nhất là từ sự 
nỗ lực học tập của tăng ni sinh, nhưng cũng không thể nào có được 
nếu không có sự giúp đỡ của các giáo sư và nhân viên trong khoa. 
Và trong tương lai nếu đủ thuận duyên xin mời các giáo sư trong 
khoa đến tham quan Việt-nam và Giáo Hội Phật giáo Việt-nam. 
Đồng thời, Hoà thượng đã có hướng thành lập quỹ bảo trợ để khích 
lệ tinh thần tu học của các tăng ni sinh. TT Giác Toàn nhấn mạnh 
chư tăng ni có đầy đủ thiện duyên phước báo được du học với sự hỗ 
trợ của Giáo Hội thì nên một lòng nỗ lực tu học, ngõ hầu có thể về 
phục vụ đạo pháp. 


HT Tiến sĩ Satyapala rất hoan hỉ cảm ơn Chư tôn đức của Giáo 
Hội Phật giáo Việt nam qua Ấn độ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh 
đã rất quan tâm đến lưu học sinh Việt-nam và nhín thời quý báu ấy 
đến thăm tăng ni sinh Việt-nam như người cha già mang bánh kẹo, 
tịnh tài ... đến thăm đàn con trẻ ở phương xa (Tăng ni sinh vỗ tay 
hoan nghênh). Và hoà thượng vui vẻ nói tiếp khoa này vốn là Khoa 
Phật học (Department oƒ Buddhist Studies) nhưng từ khi số lượng 
tăng ni sinh Việt-nam tham dự các khoá (Thạc sĩ, Phó Tiến sĩ và 
Tiến sĩ) gia tăng vượt bực đáng kể so với sinh viên các nước khác, 
thế nên khoa Phật học còn được biết là Khoa Việt-nam (Departimenf 
oƒ Vietnamese)(tiếng vỗ tay lại vang lên cùng với tiếng cười tập thể 
đầy hỷ lạc của những người hiện diện). 


Sau khi chụp hình lưu niệm, ban tổ chức mời các giáo sư khoa, 
chư Tôn đức và tăng ni sinh cùng dùng cơm trưa đây hương vị Việt- 


34 


nam do chư ni sinh phụ trách. Giáo Hội Phật giáo Việt-nam nhân dịp 
này cũng gởi tặng mỗi tăng ni 50 đô Mỹ và một gói quà gồm bánh 
mứt, nước tương kho kẹo, trà, mứt rong... từ tấm lòng ưu ái của các 
chư tôn đại đức tăng ni ở trong nước gởi sang. 

Chiều 2 giờ, phái đoàn Giáo Hội Phật giáo Việt-nam viếng 
thăm đại sứ quán Việt-nam. Nhân dịp này chư tôn đức cũng bày tỏ 
lời cảm ơn đại sứ đã nhiệt tình ra phi trường tiếp đón, giúp đỡ 
phương tiện vận chuyển đi lại mấy hôm nay và đặc biệt khi tăng ni 
sinh qua đây du học nếu không có sự giúp đỡ của sứ quán thì cũng 
khó thành công trọn vẹn. 


4 giờ chiều cùng ngày 20-2-2004, đáp lời mời của Bộ Du Lịch 
và Văn Hoá Ấn độ, chư tôn đức Giáo Hội Phật giáo Việt-nam cùng 
với các đại biểu của 25 nước đến dinh Tổng Thống Ấn độ tại 
Rashtrapati Bhawan để dự tiệc trà kết thúc hội nghị và tạm biệt. Tại 
đây, các đại biểu cũng chân thành bày tổ lòng cảm ơn Bộ Du Lịch 
và Văn Hoá Ấn độ cũng như chánh phủ Ấn độ về lòng trân trọng 
hiếu khách, tổ chức rất chu đáo và tạo mọi tiện nghi sinh hoạt, 
phương tiện đi lại nhanh chóng thuận lợi cho các đại biểu tham dự 
nhằm nâng cao tình hữu nghị giữa các nước ngang qua Phật giáo và 
nhằm khẳng định lại trong thế giới toàn cầu hoá ngày nay, phật giáo 
mãi mãi vẫn là biểu tượng cho giá trị con người và hoà bình thế 
giới. Phật giáo vẫn là một phần quan trọng của văn hoá nhân loại. 
Rất nhiều những phát triển vật chất đang thịnh hành ở khắp nơi, 
nhưng sự hướng dẫn tinh thần “Hành trình tâm linh` vẫn có giá trị to 
lớn về sự tỉnh thức, lòng bao dung và tình thương yêu nhân loại. 

Mang ơn Đức Phật, người đã để lại những lời dạy cao thượng, 
chúng ta hãy thực hiện những chuyến “Hành hương Thánh địa Ấn 
độ” cũng có nghĩa “Hành trình Tâm linh`. Hẹn sẽ gặp lại nhau hôm 
nay, ngày mai và mãi mãi trên nấc thang tâm linh ấy. 


Delhi, 22-2-2004 


3Ó 


HỘI NGHỊ PHỤ NỮ PHẬT GIÁO THẾ GIỚI 


SAKYADHITA LẦN THỨ TÁM TẠI HÀN 
QUỐC 


Giống như hội nghị Sakyadhita lần thứ I tổ chức tại Bồ-để-đạo- 
tràng, Ấn độ (1987), lần thứ II tại Bangkok, Thái lan (1991), lần thứ IH 
tại Colombo, Tích Lan (1993), lần thứ IV tại Lek, Ladakh (1995), lần 
thứ V tại Phnom Penh, Cam-pu-chia (1997), lần thứ VI tại Lâm-tỳ-ni, 
Nepal (2000) là các nước Nam á nơi tu tập theo truyền thống Nguyên 
thuỷ. Hội nghị lần thứ VII tại Taipei, Taiwan (2002) thuộc Đông Á và 
lần thứ § (từ ngày 27/06 — 02/07/2004) này được tổ chức tại thủ đô 
Seoul, Hàn quốc là một nước thuộc Bắc Á với truyển thống Đại thừa. 


Đã có hơn 415 quý sư cô và nữ Phật tử từ 30 nước trên thế giới, 
trong đó có tám sư cô Việt-nam đang du học tại trường đại học Delhi, 
Ấn độ và ba sư cô Việt-nam đang sống tại Mỹ và Úc đến tham dự. Hội 
nghị kỳ này được tổ chức tại trường Đại học Tăng già Trung Ương toạ 
lạc tại địa chỉ: 


159-1 Pungmu-dong, Gimpo, Gyeongging, 415-070, Korea (gần 
sân bay Kimpo) 


Điện thoại: 82 31 980 7777 
Fax: 82 31 980 7778. 


Trường này do Giáo hội Jogye Hàn quốc thành lập rất hiện đại với 
mục tiêu giáo dục tăng ni có đầy đủ trí tuệ và đức hạnh cống hiến cho 
xã hội, thăng hoa những lời dạy của Đức Phật cũng như phát huy uy tín 
của Giáo hội Jogye. 


Phật giáo đã tổn tại một thời gian dài ở Hàn quốc do các bậc đạo 
sư quá khứ đã tiếp tục phát triển truyền thừa trong mỗi thời đại và 
trường đại học này được thành lập để sản sinh và đào tạo các bậc đạo 
sư khác trong thời chúng ta. Truyền thống là lịch sử đang sống ở phút 
giây hiện tại. Chúng ta tiếp tục phát triển truyền thống này cho tương 
lai. Vì thế, mục đích của tăng già Jogye là nhắm vào tu tập tâm, gia 
nhập vào xã hội và phụng sự xã hội. Để có thể tiếp tục truyền thống và 
mở ra tương lai sáng sủa cho hiện tại và tương lai, cần những cá nhân 


36 


có phẩm cách để thực hiện những sứ mệnh cao cả này. Đó là lý do mà 
trường được thành lập.”' 

Hàn quốc là một bán đảo có nhiều sông nước, biển cả và núi đôi 
bao quanh, do vậy địa thế nhà ở, đại lộ... cũng toạ lạc cao thấp theo 
các triển đồi và thế đất thoai thoải, nhiều khu nhà cao tầng được xây ở 
chính giữa thung lũng của các dãy đổi bao quanh. Trường đại học Tăng 
già Trung Ương được xây trên đỉnh một ngọn đổi thoai thoải, trong khi 
hội trường phía sau lại toạ lạc chính giữa thung lũng của dãy đồi đầy 
cây xanh xung quanh. Phong cảnh hữu tình đẹp mắt và không khí rất 
mát mẽ. 

Vào ngày lễ khai mạc (chủ nhật 27 tháng 6) tại hội trường 
Jabigwan (lầu 4) của trường đại học, chư ni của mỗi nước Tích lan, Thái 
lan, Cam-pu-chia, Trung quốc, Nhật bản, Tây-tạng, Việt-nam và Hàn 
quốc lên tụng kinh. Chư ni Nguyên thuỷ tụng kinh Chuyển Pháp Luân 
bằng tiếng Pali, còn ni Đại thừa tụng kinh Bát nhã tâm kinh theo ngôn 
ngữ nước mình. 


Ni sư Tsomo-chủ tịch Hội Phụ nữ Phật giáo Thế giới Sakyadhita 
trong diễn văn khai mạc đã nhấn mạnh: “Rất vui mừng, vinh dự khi hội 
nghị Sakyadhita lần thứ 8 được tổ chức tại thủ đô Seoul, Hàn quốc. 
Giáo hội nỉ và những Phật tử Hàn quốc đã nổi bật trong việc nghiên 
cứu, truyền bá Phật pháp và phụng sự xã hội. Cuộc hội nghị năm nay tổ 
chức tại thủ đô Seoul sẽ được đánh giá thành công tốt đẹp mang nhiều 
sự chú ý cho cộng đồng thế giới`. 


Ni trưởng Myeong-seong của Giáo hội Ni Hàn quốc được ban tổ 
chức thỉnh mời làm Đồng chủ tịch Hội Phụ nữ Phật giáo Thế giới 
Sakyadhita phát biểu: 


“Những người con gái của Đức Phật xuất gia hay tại gia là những 
người nỗ lực tu tập qua nhiều thời đại. Theo như kinh điển ghỉ nhận Đúc 


° Được biết nguyên thuỷ đây là trường cơ bản thành lập 1979 tại chùa Sangryong Sa. Năm 1981, 
trường chuyển đến chùa Gaeun-sa ở Anam-dong, thủ đô Seoul, nơi mà trường đã phát triển thành 
trường Cao đẳng dạy chương trình cử nhân và phân khoa an sinh xã hội. Năm 1996, trường mở thêm 
phân khoa xã hội học và nhiều khoa khác. Năm 2001, với sự ủng hộ của giáo hội Jogye đã thành 
lập khu vực trường Gimpo với những tiện nghi hiện đại. Năm 2003, trường đã phát triển thành một 
trường đại học đúng nghĩa với nhiều nghành học cho các văn bằng cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ. 
Trường cũng có nhiều học viện chuyên về Phật giáo Hàn quốc, trung tâm giáo dục trẻ em, nghiên 
cứu văn hoá Haengwon, trung tâm dạy người tàn tật... 


Ăí 


Phật đã khen ngợi không chỉ là tỳ kheo, mà còn tỳ-kheo-ni và đã chế ra 
những giới luật cho nỉ cũng giống như tăng. 


Không thể dùng lời tả được phụ nữ Phật giáo thế nào, những 
nguyên lý bình đẳng của Đức Phật đã tôn tại ở Phật giáo Hàn quốc từ 
1700 năm cho tới ngày nay. Không có sự nỗ lực tu tập của phụ nữ Phật 
giáo trong giai đoạn 500 năm dưới chế độ hà khắc của Choson, Phật 
giáo có lẽ đã bị biến mất khỏi bán đảo Hàn quốc. Ngày nay, phụ nữ 
đóng vai trò chính trong việc giữ gìn Phật pháp ở mỗi chùa. Nữ Phật tử 
đóng vai trò quan trọng cùng với chư tăng nỉ duy trì và truyền bá Phật 
pháp. Giáo hội Jogye đã đáp ứng nhu cầu thời đại bằng cách thành lập 
học viện phát triển Phụ nữ Phật giáo (Institute for Development oƒ 
Buddhist Women) và đã tán thán sự cống hiến của nữ giới bằng cách 
trong dịp lễ vừa qua đã ban thưởng cho 108 phụ nữ tài ba và đức hạnh. 

Trong bối cảnh này, Giáo hội nỉ của Giáo Hội Tăng già Jogye 
đang tổ chức hội nghị Phụ nữ Phật giáo thế giới Sakyadhita lần thứ 8 
bằng cách chuẩn bị tổ chức chu đáo hội nghị với tất cả lòng nhiệt tâm. 


Ngày nay toàn thế giới đang bị đau khổ vì chiến tranh, bất bình 
đẳng và thành kiến tự kỷ. Lời dạy của Đức Phật là ngọn đèn thắp sáng 
giữa bóng đêm. Đây là thời đại phụ nữ Phật giáo phải nắm giữ ngọn 
đèn này. Phụ nữ Phật giáo không còn là những đối tượng bị đàn áp và 
phân biệt. Xin hoan hỉ khẳng định lời dạy lớn lao của Đức Phật và hãy 
để chúng ta, những người con Phật chân chánh, lập nguyện mạnh mẽ 
rằng những phụ nữ Phật giáo Hàn quốc có thể giữ gìn chánh pháp từ 
hơn 1700 năm qua”. 


Ông Lee Chang Dong-Bộ Trưởng Bộ Văn Hoá và Du lịch đã nói 
rằng: “Phật giáo đã có nổ lực lớn để duy trì uy tín và truyền thống của 
nó. Tài sẳn văn hoá giàu có sẽ cho chúng ta thấy giá trị quý giá của đời 
sống con người. Một lãnh vực quan trọng của truyền thống tu viện Hàn 
quốc là sự bình đẳng giữa giáo hội tăng và nỉ và vì vậy tôi có thể nói 
rằng đây là thời gian để đạt được sự bình đẳng của phụ nữ trong thế 
giới xã hội rộng lớn”. 

Sau đó là phần biểu diễn nghệ thuật đánh trống chuông truyền 
thống của Phật giáo Hàn quốc (Kelsang Chukie Tethong/ Korea 
Drumming Yadan Bolsuk) thật là đặc sắc, mạnh mẽ và hùng tráng gây 
nhiều ấn tượng và cảm xúc cho người xem. 


38 


Trưa 1 giờ cùng ngày, trên 12 chiếc buýt du lịch đã đưa tất cả 
khách quý và thành viên Sakyadhia đến viếng thăm cố cung 
Gyeongbokgansg”” (giống như Thiên An Môn của Trung quốc nhưng 
nhỏ hơn) của triểu đại Joseon do vua Taejo xây năm 1395 nằm ngay 
trung tâm thủ đô Seoul. Sự hùng vĩ nên thơ tráng lệ của cố cung đã toát 
lên nét đẹp kiến trúc của nghệ thuật Joseon biết kết hợp giữa những 
kiến trúc do người xây dựng với cây cảnh hồ nước tự nhiên. 


Và đoàn cũng đi viếng thăm viện bảo tàng Quốc gia nằm trong 
khuôn viên Cố cung Gyeongbokgung. Viện trưng bày các mẫu đời sống 
tiền sử trên bán đảo Hàn quốc từ khi Peninsula được thành lập đầu tiên 
đến triểu đại Joseon (1392-1910) như đời sống của dân tộc Goguryeo 
(37 trước Tây lịch đến 668 sau Tây lịch)..., các loại công cụ nông 
nghiệp, câu cá, săn bắn, thủ công nghiệp, y phục, thực phẩm (đặc biệt 
là các cô thôn nữ quây quần làm kim chỉ rất sống động như thật) và 
những nghi lễ về hôn nhân, ông tơ bà nguyệt, sanh con, tang chế, cúng 
giỗ... 

Sau đó, đoàn đã đi đến thăm Phật học Ni viện Trung ương Beob 
Ryong Sa trực thuộc Giáo Hội Jogye Hàn quốc ở thủ đô Seoul toạ lạc 
tại địa chỉ: 


744, Suseo-Dong, Kangnam-Gu, Seoul, South Korea 135-220 
Điện thoại: 2 - 3411 —- 8107 — 7 
Fax: 2-3411-8108 


Tại đây, sau khi tụng kinh Bát Nhã, văn nghệ chào đón đoàn, ni 
trưởng Myeong-Seong đã đãi đoàn một bữa ăn tối thịnh soạn và thân 
tặng mỗi vị một bức tranh lụa viết bài thơ “7rí ruệ” bằng tiếng Hàn 
quốc do nghệ nhân Myeong Seong thực hiện: 


TRÍ TUỆ 
Từ những dãy núi xanh xanh 


° Theo lịch sử được biết vào năm thứ 25 trị vì của vua Seonjo (1592), trong cuộc chiến tranh do 
Nhật xâm lăng, cung điện này đã bị phá sập. Nó được xây dựng lại vào năm thứ năm của triểu vua 
Gojong (1868) và vua Gojong đã chuyển từ cung điện Changdukgung đến đây vào tháng 7 năm 
1868. Khi Hàn quốc bị Nhật xâm lăng năm 1950, hầu hết 200 cung điện trong khuôn viên cố cung 
Gyeongbokgang bị phá sập chỉ còn lại khoảng 10 cung điện bao gồm Geunjeon (cung điện chính) và 
đại sảnh Gyeonheoru. Cung điện Gyeongbokgang hình chữ nhật có bốn cổng thành ở bốn phía nam, 
bắc, đông và tây. 

Từ năm 1990, chánh quyên Hàn quốc đã trùng tu toàn khu vực cố cung này. 


39 


Tôi đã học cách sống vô ngôn 
Từ bầu trời trong sáng 
Tôi đã học cách sống không tội lỗi 
Từ bỏ sân hận, 
Từ bỏ tham lam, 
Giống như nước chẩy 
Giống như gió thổi 
Tôi đã học cách sống như vậy. 


Theo Sakyadhita Daily News (Bản tin ngắn hàng ngày của Hội 
Nghị Sakyadhita) ra ngày 28 tháng 06 năm 2004 cho biết vào ngày lễ 
khai mạc đã có 25 phóng viên nhà báo của các báo, tạp chí tại Hàn 
quốc đến lấy tin. Những câu hỏi chủ yếu xoay quanh vấn để làm thế 
nào để nối kết những người con gái (bao gồm xuất gia và tại gia) của 
Đức Phật (Sakyadhita) tại Hàn quốc với thế giới. Khi nghe hỏi ấn tượng 
thế nào về Hàn quốc, Ni sư Lekshe Tsomo đã trả lời: Ni sư rất cảm 
phục đức hạnh tài ba lãnh đạo ni chúng của các ni sư Hàn quốc và rất 
vui khi thấy phụ nữ làm việc và sống hãnh diện được làm phụ nữ chứ 
không khao khát trở thành nam nhân. 


Và ngày khai mạc này đã có 1.300 khách dùng cơm trưa và chùa 
đã nấu trên 160 ký lô gạo (chủ yếu là ăn thức ăn, bánh nướng, mì 
xào... rất ít dùng cơm mà cũng nấu tới số lượng như vậy). Khi phỏng 
vấn nhà bếp đã gặp những khó khăn gì trong những ngày này, thì 
Sunim (tiếng Hàn quốc chỉ cho tăng hoặc mi) trưởng ban cho biết rằng: 
“Sự khó khăn nhất là không ước đoán được số lượng khách tham dự và 
thật là hay như có phép lạ, họ đã thành công tốt đẹp và có một sự khó 
khăn khác là ngày khai mạc lại tổ chức vào cuối tuân, hầu như các chợ 
đều đóng cửa”. Các “Bosals` (danh xưng dành cho những vị Phật tử 
nhiệt tâm ủng hộ Tam bảo) đã giải thích: “Thường chúng tôi đi chợ, xe 
có thể chở được 12 người, nhưng trong những ngày hội nghị này xe chỉ 
có chỗ cho hai người, để wu tiên chở rau củ và phải chất cả trên mui 
mới đủ. Ngân quỹ về thực phẩm không nhiều, trong khi đồ ăn rất mắc. 
Cho nên chúng tôi phải cố gắng mua đồ ngon mà rế”. Sunim trưởng bếp 
vui vẻ nói tiếp: “Số lượng khách tham dự quá đông, ngoài sự tưởng 
tượng của chúng tôi. Công việc của chúng tôi rất khó khăn, nhưng 


40 


chúng tôi ai nấy cũng vui vì đây là cơ hội phục vụ người khác. Cơ hội 
quý báu này rất hiếm có, khó được gặp nữa trong đời chúng tôi”. 


Đây là một ý tưởng đẹp trong Phật giáo Hàn quốc. Tăng già nghĩa 
là từ bốn vị tăng hoặc ni trở lên sống đời sống phạm hạnh, được các 
Phật tử quý trọng như Đức Phật, vì vậy phục vụ chư tăng cũng là cúng 
dường Đức Phật. 

Cũng trong ngày lễ khai mạc này đã phát ra 900 FM Radia và 
head phone để nghe các bài diễn văn hay tham luận được thông dịch ra 
bốn thứ tiếng: Anh, Hàn quốc, Nhật và Trung Hoa (mỗi một ngôn ngữ 
này được phát ở một tầng số EM nhất định). 

Thật là một kỳ công đáng tán dương, khuyến khích! Những con 
người với những nền văn hoá đa dạng. Thật là đáng yêu âm thanh trầm 
bổng của âm nhạc Tây-tạng và đánh thức những giấc mơ của chúng ta 
với những tiếng trống hùng tráng của Hàn quốc. Thật là đại hoan hỉ 
trên bán đảo Hàn quốc nhỏ bé này được chia sẻ những ý tưởng, tình 
cảm để làm một bước nhỏ tiến đến cải thiện thế giới. Quang cảnh ngày 
khai mạc đông đảo khách quý từ các nơi trên thế giới tựu về làm mọi 
người ai cũng hoan hỉ. Một nhân vật nổi tiếng ở Hàn quốc đã cảm động 
phát biểu rằng: “Hầu hết chúng tôi đi đến chùa là để cầu nguyện may 
mắn cho gia đình và bản thân chúng tôi, nhưng hôm nay chúng tôi đến 
đây là vì lợi ích của thế giới” và vội quay mặt dấu đi những giọt nước 
mắt sung sướng ... 

Thời khoá biểu sinh hoạt mỗi ngày của hội nghị như sau: 

6gsáng: Ngồi thiển 

7g: Điểm tâm 

8g: Đọc tham luận 

9g30: Giải lao 

10g: Thảo luận từng nhóm theo từng đề tài 
11:30g: Cơm trưa 

Igchiềểu: Đọc tham luận 

2g30: Giải lao 

3g: Thảo luận 

5g:  Tụng kinh 


4I 


óg: Ăn tối 
7gl15-10g Chương trình văn nghệ 


Chủ đề của hội nghị kỳ này: “Quy luật và sự Tu tập của Phụ nữ 
Phật giáo: Hiện tại và Quá khứ" với hình ảnh tiêu biểu vẽ một sư cô và 
một nữ Phật tử cùng ngồi thiên, trong khi chủ để kỳ hội nghị lần thứ VI 
tại Taiwan là “Nối nhịp cầu Thế giới và hình ảnh tiêu biểu là vẽ một 
nhánh cầu nối hai bờ sông. Có 57 bài tham luận được chia thành nhiều 
tiêu đề và được thuyết trình trong suốt 6 ngày như sau: 


I  PHỤ NỮ PHẬT GIÁO TRONG CỘNG ĐỒNG 
TOÀN CẤU: Giới luật và Sự Tu Tập của Phụ Nữ: Quá khứ và 
Hiện tại (do Kwangwu Sunim thuyết trình); Tu tập như Con đường 
để Giao lưu Văn hoá giữa các Tôn giáo với nhau (đo Anne 
Carolyn Klein), Hàn gắn Mối quan hệ của các Phụ nữ Phật giáo 
(Paula Arai). 


2) PHỤ NỮ PHẬT GIÁO TẠI HÀN QUỐC: Lịch sử 
Hoằng pháp của ni giới Hàn quốc (Gyehwan Sunim), Hoạt động 
Phật sự của Nữ Phật tử Hàn quốc (Chang Sook Lee), Sự Tu Tập 
của Ni giới Hàn quốc (1 Jin Sunim), Thiền (Seon) và các Thiển 
Viện cho Ni giới Hàn quốc (Wun Weol Sunim), Phật giáo và An 
sinh Xã hội tại Hàn quốc (Sang Duck Sunim), Giáo dục Các Trẻ 
em Gia đình Phật tử (Døe Won Sunim), Truyền bá Phật giáo qua 
Các Phương Tiện Truyền Thông Đại chúng tại Hàn quốc: Ni Giới 
trên Đài Truyền hình và Radio (Jin Myung Sunim), Những Hoạt 
động Tiên phong của Ni chúng Hàn quốc (G¡ Hong Sunim). 


3) PHỤ NỮ PHẬT GIÁO THẾ GIỚI: Phụ nữ và Xã hội 
(Martine Barchelor), Không khí Tĩnh lặng của Nữ giới Cam-pu- 
chia (Peou Vanna), Tỳ-kheo-ni là những Tác nhân Thay đổi Xã 
hội Tích lan (Ran/ani de Silva), Những Bước Ngoặt Mới: Phong 
trào Tỳ-kheo-ni ở Thái lan Hiện đại (7ømmomi lro), Sư cô Palmo: 
Một Huyễn Thoại trong Cộng đồng Tây-tạng (Iwefe Vargas), 
Giáo dục Ni giới Việt-nam trong Thời Hiện đại (5⁄ cô Như 
Nguyệt), Nữ giới tại Zangskar (Chopa Tenzin Lhadron), Phật giáo 
tại Mông Cổ và Vai trò của Nữ giới tại Mông cổ (Gantumur 
Nafsagdor)), Đời sống của Nữ giới Phật giáo ở Kinnaur (7enzin 
Norzin), Lịch sử của Datsan tại Buryatya (Zorigma Budaeva), Sự 
Đóng góp của Nữ giới ở Phương Tây (Ni sư Karuna Dharma). 


42 


4) — TU THIÊN: Thiển và Quán theo Truyển thống 
Nguyên thuỷ (II Jung An), Tính Bất Nhị trong Từ bị (Sookyung 
Hwang), Từ bị Phương Đông và Bác ái Phương Tây (7Thea Mohr). 


5) PHÁP VÀ LUẬT: Giáo Dục và Rèn Luyện Ni giới 
và Nữ Phật tử (Sư cô Đông Anh), Tăng già (Shoyo Taniguchi), 
Xuất gia và Tại gia Trì giới (Tenzin Palmo), Nữ giới và Giới Luật 
Phật giáo (Sư cô Giới Hương), Nghệ thuật của Tự Tu Tập (Malia 
Dominica Wong), Giới Thiệu Ni Thọ giới: Một Truyền Thống 
không Quen thuộc tại Thái Lan (7ørmơmi lo), Khôi phục NI Đoàn 
T-kheo-nmi tại Tích Lan (Hema Goonafilake). 


6) GIÁO DỤC PHẬT GIÁO: Vượt qua Thành trì Giới 
tính trong Đôi giày Cao su Màu Tro: Nghiên cứu Sự Giáo dục Tu 
viện của Ni Sư Myoom (Sukdham Sunim), Ni viện Fayuan và 
Yitong (S/efamia Travagnin), Dạy Phật pháp cho Trẻ em (Eliana 
Morris), Dạy Phật pháp ở các Đại học Hoa kỳ (Karma Lekshe 
Tsomo). 


7) TU TẬP TRONG TU VIỆN: Sự Trì giới của các Tỳ- 
kheo-nl (Ni sự Dhammananda), Ổn định Đời sống Tu viện của Ni 
giới Thái Lan? Tại sao Điều này Gặp nhiều Khó khăn? 
(Varaporn Chamsamf), PomunJong và Hanmaum Sonwon: Hai 
Tổ Chức Ni giới Mới trong Xã hội Hàn quốc Đương thời 
(Hyangsoon Y¡), Thọ giới Tỳ-kheo-nI (Jampa Tsedroen). 

8) PHẬT PHÁP HÀNG NGÀY: Pháp trong Đời sống 
Hàng ngày (Anne Mahoney), Lầm thế nào Đối phó với Sân hận 
(Sư cô Liễu Pháp), Tu Tập Mỗi ngày (Amita Dhakwa Shakya), 
Pháp Thực: Những Nghi lễ ở Quả đường và Trong Nhà bếp: 
Nghiên cứu Ñi viện Hoàng gia Dongein ở Nhật bản (Shobha Rani 
Dash). 


9) NHỮNG VẤN ĐỀ PHỤ NỮ: Ba Trình độ Tu tập cho 
Ni giới và Nữ Phật tử theo Truyền thống Trung quốc (Claudia 
Wenzel), Vai trò Ni giới trong Sự Thay đổi Xã hội ở Nepal: Ứng 
dụng cho Giới tính Bình đẳng (Son Tuladhar), Thật mạnh mẽ 
biết bao Nữ giới Chúng ta! (1-l¡ Yang). 

I0 ĐẠO PHẬT ĐI VÀO CUỘC ĐỜI: Khuynh Hướng 
Im Lặng: Xã hội Ni Giới Trong Sự Tu Tập Phật giáo ở Thái Lan 
(Momica Lindberg Falk), Phong Trào Phụ nữ Phật giáo cho sự 


43 


Thay đổi Xã hội (Insook Kim), Ni Giới như Các Bậc Đạo sư 
(Junya Pookayaporn), Đạo Phật đi vào Cuộc đời (Trina Nahm- 
Mi/o), Dấu vết 'Đạo Phật đi vào Cuộc đời' ở Taiwan và Đông 
Nam Á (Elise Anne DeVido). 


II) ĐẠO PHẬT NGÀY NAY: Bình đẳng trong Phật 
giáo (ÓOksun An), Quan niệm Chết của Phật giáo Úc-đại-lợi 
(Diana Cousens), Con Đường Giác ngộ: Tiểu sử hai Tỳ-kheo-ni 
Taiwan Đương thời (Yuchen Lï), Đạo đức Sinh Học trong Đời 
sống Phụ nữ Phật giáo (Jeong Hee Kim), Vai trò Lãnh của Phụ nữ 
Phật giáo (Ria M. Gross), Phụ nữ Có thể được Giác ngộ? Làm 
thế nào để Chúng ta đạt được Giác ngộ? (Nivedita Kumari 
Mishra), Xây dựng lại Câu chuyện của Công chúa Da-du-đà-la: 
từ Vai trò Hôn thê của Thái tử Sĩ-đạt-đa đến Vai trò Con Gái của 
Đức Phật (Su-Hui 1san). 


(Xem chỉ tiết ở Website: http:/www.Sakyadhita.org) 


Chương trình văn nghệ mỗi tối cũng thật đặc sắc do quý ni cô và 
nam nữ Phật tử trình diễn đã cho thấy quý ni Hàn quốc bên cạnh sự tu 
học, thiển định đã rất trẻ trung lạc quan tích cực sinh hoạt ca hát cùng 
vui sống hoà hợp với nhau. Tinh thần đó đã biểu hiện càng mạnh khi có 
một đêm mưa gió tầm tả, khán giả vẫn đông như ngày hội mặc áo mưa 
(do hội Sakyadhita phát) để xem diễn và vẫn cứ “Add more" (yêu cầu 
diễn lại một lần nữa) cho những tiết mục hay và khán giả ngồi múa và 
võ tay hát theo khi có những bài hát quen thuộc... Mỗi tối tan văn nghệ 
về, trên mặt các thành viên Sakyadhita đều nở nụ cười thán phục, bao 
nhiêu mệt mõi trong ngày tan biến và cảm thấy thật gần gũi thương 
yêu đất nước và con người Hàn quốc biết bao! 


Sau 6 ngày tham luận, từ ngày 03 tháng 07 đến 06 tháng 07 là 
chương trình đoàn đi chiêm bái các chùa viện ở bán đảo Hàn Quốc. Tôi 
có bài viết riêng về phần này với tựa để “Nét Đặc Sắc Của Các Chùa 
Hàn Quốc". 

Hội nghị Sakyadhita tổ chức tại Hàn quốc là một sự kiện quan 
trọng và đã thành công tốt đẹp nếu không nói là thành công nhất so với 
các lần tổ chức vừa qua vì ba lý do chính: một là hạ tầng cơ sở: ban tổ 
chức đã chọn đúng địa điểm thích hợp rộng rãi đầy đủ tiện nghi tương 
xứng với một tổ chức mang tầm cở quốc tế, đó là trường Đại học Tăng 
già Trung Ương: hai là nguồn nhân lực dồi dào (ban tổ chức đã biết kết 


44 


hợp và phát huy được sức mạnh nguồn nhân lực của Giáo hội ni và nam 
nữ Phật tử Hàn quốc trong việc sắp xếp tổ chức rất chu đáo mọi tiến 
trình của hội nghị ) và ba là nguồn ngân sách tổ chức hội nghị phong 
phú với sự đóng góp tịnh tài của từng thành viên, sự hỗ trợ tích cực của 
Giáo hội Phật giáo Hàn quốc và sự quan tâm hổ trợ nhiệt tình của 
chính phủ Hàn quốc. Ngoài ra các phương tiện thông tin đại chúng như 
báo, đài truyền thanh, truyền hình... liên tục đưa tin cập nhật diễn tiến 
hội nghị trong suốt 6 ngày... Nói chung, tất cả những yếu tố trên đã 
cộng hưởng tạo nên tiếng vang lớn đưa đến thành công rực rỡ cho kỳ 
hội nghị này. 

Ngày 07 tháng Ø7 năm 2004, đoàn Sakyadhita kết thúc cuộc hội 
nghị và chuyến hành hương tốt đẹp đầy kỹ niệm. Chúng tôi quyến 
luyến chia tay tạm biệt và hẹn gặp lại nhau tại Hội nghị Phụ nữ Phật 
giáo Thế giới Sakyadhita lần thứ IX năm 2006 ở Malaysia. 


45 


KHÚC GIAO HƯỞNG IM LẶNG TUYỆT ĐỐI 
CỦA ĐỨC PHẬT QUA CÁC SỰ KIỆN 
PHẬT GIÁO TẠI ÂN ĐỘ NĂM 2003 


Kế thừa tính thần từ bi và trí tuệ của Đức Phật, Phật giáo là một 
trong những xu hướng văn minh tiến bộ nhất thúc đẩy sự thức tỉnh vì 
hòa bình và đoàn kết nhân loại. Phật giáo là một nhịp cầu tạo sự tin 
tưởng và tình yêu thương mà thế giới ngày nay cần thiết để phục hồi 
lại tình đoàn kết trong đại gia đình nhân loại. 

Ánh sáng từ bi và trí tuệ kết tinh trong phật giáo là những khái 
niệm phổ quát mà trong đó không có những mâu thuẫn nội tại. Những 
khái niệm này gợi lên âm hưởng trong khúc nhạc giao hưởng im lặng 
tuyệt đối của Đức Phật. 


Thực tế cho thấy rằng Phật giáo là một tiến trình chuyển hoá tâm 
thức trong thời đại mới và tiến trình trí tuệ mang đây chất liệu yêu 
thương qua phương tiện thiện xảo trí tuệ này phải được duy trì bằng 
mọi giá ngay cả trong những hình thức nghi lễ. 


Sự phát triển Phật giáo ở Ấn độ trong năm 2003 đã nói lên điều 
đó, có thể được thấy qua những sự kiện tuần tự theo thời gian có liên 
quan đến những hoạt động và các nhân vật quan trọng như sau: 


HỘI ĐẠI BỒ ĐỀ TẠI ẤN ĐỘ (Maha Bodhi Society øƒ India) 


Đây là một tổ chức Phật giáo quốc tế đầu tiên do Hoà-thượng 
Anagarika Dhamapala thành lập vào năm 1S§91 tại Ấn độ. Hội được 
giới Phật giáo trên thế giới biết đến qua các thành công và cống hiến 
to lớn về các mặt Phật sự, văn hoá, giáo dục, công tác từ thiện xã 
hội... Năm nay Hội đã tổ chức lễ Phật đản lần thứ 2547 tại thành phố 
Kolkata, Bồ-để-đạo-tràng (Buddha Gaya), Lộc Uyển (Sarnarh), thủ đô 
New Delhi, Bhubaneswara và Lâm tỳ ni (Lưmbini)... Hội đã xuất bản 
ba tạp chí tường trình về các sự kiện này đó là M⁄ahabodhi (2003, 


46 


Kolkata), Dharmadoor (2003, Mulagandhakuty Vihara, Sarnath — The 
Birth Place of Buddhism) và Sưmbodhi (2003, Maha Bodhi SocIety of 
India, Bodhagaya). 

Tại thành phố Kolkata, hội đã tổ chức lễ Phật đản vào ngày 16 
và 17-05 tại chùa Sri Dharmaraika Chetiya. Chương trình gồm có 
thuyết pháp, tụng niệm, lễ truyễn giới và triển lãm xá lợi Phật để 
các Phật tử đến đảnh lễ. Vị khách danh dự trong ngày lễ Phật đản là 
ông Swami Prabhananda, Tổng thư ký của Viện Văn hoá Sri Ramkrisna 
tại thành phố Kolkata. Trong buổi lễ, ông phát biểu rằng Đức Phật đã 
thuyết pháp vì lợi ích cho nhân loại. Tư tưởng và những lời dạy cao quý 
của ngài là con đường đưa đến chứng đắc giác ngộ và giải thoát. 

Từ lâu, Hoà-thượng Anagarika Dhammapala, người thành lập 
Hội Đại Bồ để và ông Swaini Vivekananda đã trở thành bằng hữu 
khi họ cùng tham gia Quốc hội Tôn giáo Thế giới ở Chicago vào năm 
1893. Họ thường xuyên liên lạc rất mật thiết. Có lần ngài Anagarika 
Dhammapala viếng thăm viện Ramakrisna vào một ngày trời đang 
mưa, ông Swaini Vivekananda đã tự mình mang một đôi giày để ngài 
đi khỏi bùn lây dính chân. 

Tại Bồ-để-đạo-tràng, nơi Đức Phật đạt giác ngộ, mới đây đã 
được UNESCO công nhận là một trong những di sản văn hoá thế 
giới (World Heritage Monument). Trong lễ Phật đẳn (Budh Jayanri) 
đã có tổ chức lễ truyền giới tại Trung tâm Thiền định Quốc tế, lễ 
cúng dường Đức Phật và cây Bồ để được tường trình trên đài 
truyền hình Tích lan do Rupavahiri (mạng lưới truyền hình của Tích 
lan) lấy từ chương trình truyền hình Doordarshan của thủ đô New 
Delhi và thủ phủ Patna. 

Tại Lộc Uyển (Sarnarh), lễ Phật đản được tổ chức tại tu viện 
Mulagandha Kuti. Hoà-thượng Tiến sĩ Nawang Samten, Viện trưởng 
trường Đại học Phật giáo Tây-tạng, Sarnath đến khai mạc chương trình. 

Thượng-tọa Kahawatte Shri Sumedha Thero, Trợ lý Tổng Thư ký 
Hội Đại Bồ để và Đương kim Trụ trì Hội Đại Bồ đề tại Sarnath, trong 
khi thuyết giảng ý nghĩa của lễ Phật đản đã để cập đến công hạnh 
to lớn của ngài Anagraika Dharmapala, người thành lập Hội Đại Bồ 
để Ấn độ và cũng là người xây dựng ngôi đại già lam 
Mulagandhakuti này mà ngày nay Phật tử có thể đến để tu tập và tổ 
chức các nghi lễ Phật giáo. Trước khi xây dựng tu viện 
Mulagandhakuty, ngài đã tổ chức nhiều lễ Phật đản ở những nơi khác 


47 


trong khu vực Sarnath. Ngày Lễ Phật đẩn chính thức đầu tiên là ở tại 
sảnh đường Albert Hall, thành phố Calcutta vào ngày 16-05-1896. 

Giáo sư Surendra Singh, Phó Viện trưởng Viện Mahatma Gandhi 
Kashi Vidyapeed tại Vanarasi, người phát ngôn chính trong buổi lễ đã 
phát biểu rằng: “Trong Phật giáo, những ngày thiêng liêng nhất của 
năm là ngày trăng tròn tháng Vaishakha tức ngày Đức Phật đản sanh 
ra đời, ngày thái tử Sĩ-đạt-đa đạt giác ngộ và ngày ngài nhập niết bàn. 
Cuộc đời của Đức Phật là một mẫu mực và là nguồn cảm hứng đối với 
toàn thế giới. Ngài đã đưa ra một thông điệp giải thoát và thông điệp 
ấy vẫn hữu hiệu cho đến ngày nay...” 

Vào buổi tối, những ngọn đèn nhiều màu chớp tắt được trang 
hoàng khắp trên cây bổ để và xung quanh tu viện Mulagandhakuty 
sáng lên rực rỡ với những tràng hoa kết lại tươi tắn xinh đẹp để chào 
mừng ngày lễ Đức Phật đản sinh. Lễ Phật đản được kết thúc với âm 
điệu trầm ấm của lời bài kinh Chuyển Pháp Luân (Dhammacakkara 
Pavzra) do chư tăng đọc tụng. 

Tại thủ đô New Delhi có tổ chức xe hoa với tượng thái tử Sĩ-đạt- 
đa sơ sanh đứng một tay chỉ tay lên trời và một tay chỉ dưới đất đi diễu 
hành trong khu vực thủ đô. Chư tăng trong màu y vàng đậm còn phật tử 
trong áo tràng trắng mới, với tay cầm cờ Phật giáo và niệm danh hiệu 
Phật khi đi nhiễu theo xe hoa dọc con đường từ tu viện Buddha đến 
cuối đường Mandir và quay trở lại. Vào buổi sáng chương trình bắt 
đầu với việc quán tưởng Panchseela và Astangaseela. Sau đó là lễ 
cúng dường trai tăng (Poø/a) và nghe thuyết pháp... Ông Heribhikesh 
Sharma là Uỷ viên Hội đồng Trung tâm Thuế Vụ Trung ương, New 
Delhi làm chủ toạ trong buổi lễ. 

Tại Bhubaneswara, lễ Budha Pooja (Đức Phật đản sanh) được tổ 
chức tại tu viện Kalinga Buddha vào ngày 16-05-2003 với các nghi lễ 
cầu nguyện hoà bình và thuyết pháp. 

Quần chúng và chánh quyền ở tiểu bang Orissa rất quan tâm đến 
phật giáo qua các hình thức cố gắng bảo vệ các thánh địa đã được khai 
quật tại đây. 

Tại Lâm-tỳ-ni (Nepal), lễ Phật đản được tổ chức tại tu viện 
Mahamaya Vishva Shanti Buddha vào ngày II-05 và tụng kinh do 
tăng chúng và Phật tử thực hiện. 

Tại Bồ-để-đạo-tràng, Tổng thống Ấn độ Tiến sĩ A.P.J. Abdut 
Kalam đã viếng thăm Bồ-để-đạo-tràng vào ngày 31-05-2003. Trong 


48 


khung cảnh trang nghiêm với những nét đẹp kiến trúc cổ xưa nơi 
thái tử Tất-đạt-ta đã đạt được giác ngộ tối thượng cách đây hơn 
2547 năm, về phía Hội đồng Quản trị tháp Đại-giác (MahaBodli) do 
Quận trưởng Gaya dẫn đầu; còn phía chư tăng, Phật tử, dẫn đầu là 
Hoà -thượng Buddhibala, Viện chủ tu viện Buddhaciya đã long trọng 
tiếp đón Tổng thống và phái đoàn chánh quyển cao cấp cùng đi. 

Sau khi đi nhiễu vòng quanh tháp, đảnh lễ Đức Phật và toà kim 
cang, Tổng thống đã cúng dường hoa, hương, đèn nến tại cây bồ để 
- chứng tích sự giác ngộ tối thượng của Đức Phật từ xa xưa, nhưng 
vẫn còn đầy năng lực tâm linh truyền cảm cho những ai tâm thành 
đến đây. Bức tượng Đức Phật thành đạo dưới cội bô đề nơi chánh 
điện là một biểu tượng đẹp nhất cả thân lẫn tâm. Người tạc tượng 
này đã rất thành công trong việc thể hiện nét đẹp tâm linh vi diệu 
này của đức Thế tôn. 

Để tạo sự ấn tượng và thích thú, một vị tăng trẻ tại Bồ-để-đạo- 
tràng đã kiến nghị Tổng thống xin cho biết tình cảm và ý kiến của 
Tổng thống đối với Đức Phật và giáo lý của ngài. Tổng thống mỉm 
cười vui vẽ. Điều này cho thấy rằng Tổng thống rất vui khi nghe 
câu hỏi như vậy. Tổng thống cho rằng không có sự mâu thuẫn giữa 
khoa học và giáo lý của Đức Phật và ngược lại, có nhiều điểm 
giống nhau giữa khoa học và giáo lý của ngài. Đối tượng truy tìm 
của Đức Phật là chân lý giải thoát khổ đau cho nhân loại là sự thật 
và khoa học cũng đi tìm chân lý phục vụ cuộc sống xuyên qua thực 
tế đời thường. Tổng thống đã nhắc nhỡ chư tăng là đất nước Ấn độ 
này đã sản sinh đạo Phật từ đó lan truyển và phát triển đến các 
nước khác. Nhưng rủi thay tại Ấn độ ngày nay, phật giáo lại không 
thịnh hành lắm. Vì thế, trách nhiệm của chư tăng cần phải phục hồi 
và duy trì ngôi nhà phật giáo, đừng để điểu này lập lại lần nữa. 
Tổng thống nói như sau: 

“Đức Phật là một nhà khoa học lớn, người sau một thời gian 
lâu dài truy tầm đã khám phá ra chân lý và đem chân lý ấy đến với 
mọi người vì lợi ích của chính họ. Nhà khoa học cũng nghiên cứu về 
chân lý và mục đích cuối cùng là đem lại hoà bình và thịnh vượng 
cho nhân dân... Vị đệ tử thân cận nhất của Đức Phật là ngài A-nan- 
đa luôn luôn đưa ra những vấn để thắc mắc và đều nhận được 
những câu trả lời thoả đáng thích hợp từ Đức Phật. Có lẽ tôi cũng 
rất giống ngài Anan, chư tăng có thể gọi tôi là 'Chota Nanda'. Tôi 
mong đến đây để cầu nguyện và được gia hộ, chư tăng cũng được 


49 


gia hộ vì chư tăng đang lưu trú thường xuyên ở đây và hẳn đã nhận 
được nguồn cảm ứng tinh thần đạo giao ấy một cách trực tiếp”. 

(The Buddha was a great sclenfist who dfter a long quesf 
discovered the truth and preached 1t ƒor the good oƒ mankind. A 
$clenfist also searches truth whose final goal ¡is the welfare and 
peace. The Buddha`s very close đisciple, Ananda is always reƒerred 
fo making queries and gefting safisƒactory answers from the Buddha. 
Lalso like Ananda... You can say: “l am Chota Ananda”. Ì am blessed 
that Ïl came here. You are blessed that you are here to receive the 
Inspiraftion and the radiance directly). 

Sau đó, Tổng thống cũng đã nói chuyện với giáo viên các 
trường làng trong khu vực nơi sân có của Hội Maha Bodhi. 

Hội đồng Quản Trị tháp Đại-giác (Buddha Gaya Temple) đã 
tặng một mô hình tháp Đại-giác (Maha Bodhi), cây bỗ để con và 
một bộ sách tặng cho Tổng thống. Hoà-thượng Pallewela 
Rathanapala, Phó trù trì của Hội Đại bồ đề (Maha Bodhi Sociery) đã 
tặng Tổng thống một cuốn sách về “Cuộc đời của Hoà-thượng 
Anagarika Dhammapala". 

Tổng thống đã tới viếng Giáo hội Tăng già Phật giáo Ấn độ và 
đông thời khai mạc buổi thảo luận về chủ đề là “Làm thế nào để 
dứt bỏ Ngã và Ngã sở" (How to rid the Ego oƒ I and Mine) và cũng 
cùng ngày đó, ngài cũng đến tham dự lễ khánh thành Trụ sở Trung 
ương Giáo Hội Tăng già Phật giáo Ấn độ. 

TRÙNG TU HANG ĐỘNG AJANTA VÀ ELLORA 

Một ngân hàng Nhật bản đã cho vay với lãi suất thấp khoảng một 
ngân khoản 300 crore Rupeess (I crore = l triệu Rupees) cho việc 
trùng tu lại các hang động AJanta và Ellora. 

Các hang động AJanta, nơi mà cách đây 1600 năm là trụ xứ tôn 
nghiêm cho chư tăng tu tập. Nơi đây có nhiều tượng Phật tạc trên đá 
và trên các vách hang có khắc các bức phù điêu, bức bích họa... mô tả 
nhiều giai đoạn về cuộc đời Đức Phật như trong kinh Bổn sanh đã 
tường thuật. 

Còn các hang động Ellora có những công trình điêu khắc tuyệt 
hảo của cả Phật giáo, Hindu và đạo Loã thể thuộc thế kỷ VII-XIH. 

Cả hai hang động này đều là di sản văn hoá thế giới. 

Hiện nay, do độ ẩm cao trong hang đã ảnh hưởng các bức bích 
hoạ và trụ tường bằng đá của hai hang động Ajanta và Ellora khiến 


50 


chúng đã trở thành lốm đốm và đen đậm hơn. Để bảo tổn chúng, cần 
phải sử dụng hoá chất để cứu vãn một số bức bích hoạ và việc này 
đang được làm khẩn cấp. Một chuyên gia trong công tác trùng tu đã 
trình bày như vậy. 

Hai hang động này đã thu hút khoảng 700.000 du khách mỗi năm 
và trong mỗi hang các nhân viên hướng dẫn cho phép không quá 40 
người một lần vào tham quan. Công ty Phát Triển Du Lịch của tiểu 
bang Maharashtra đang xem xét việc thiết lập một viện Bảo tàng 
Phương Đông (Museum-cum-Orienfafion) tại đầy cho du khách. 

Một sự việc có ý nghĩa nữa trong sự phát triển phật giáo tại Ấn 
độ là Bộ Khảo cổ học Ấn độ đã khám phá ra nền móng của một đại tu 
viện Phật giáo Singhaprasta có cách đây 2000 năm, toạ lạc trên ngọn 
đồi Udayagiri ở làng Jaipur và một trụ đá Phật giáo thuộc thế kỷ thứ 
II cũng được phát hiện trên một ngọn đồi Langudi cạnh bên. 

Trong công cuộc khai quật mới đây nhất về đại tu viện 
Singhaprasta cao hai tầng này, đã thấy có một tượng Phật cao 10 feet 
trong tư thế Xúc-Địa ấn (Bhưmisparsa Mudra). Có một thông tin chưa 
được kiểm chứng cho biết đã tìm thấy xá lợi của Đức Phật trong một 
ngôi tháp gần đại tu viện Singhaprasta này. Một vài bia khắc cũng 
được tìm thấy và theo các nhà sử học thì chúng thuộc khoảng thế kỷ 
thứ IV. 

Một số nhà lịch sử nói rằng theo khám phá mới đây cho thấy 
Udayagiri là trung tâm Phật giáo nổi tiếng nhất của Orissa vào thời cổ 
đại. 

BANGALADESH và TRIPURA 

Cũng mới đây, bộ Khảo cổ Ấn độ đã khám phá nền móng của 
một trung tâm Phật giáo lớn ở Boxanagar gần biên giới Bangaladesh 
và Tripura. Điều này đã dẫn tới niểm tin rằng Phật giáo là một tôn 
giáo hưng thịnh ở Bangal và Tripura từ giữa thế kỷ thứ VII cho đến 
đầu thế kỷ XIV. 

Điều này đã được ông Guvahati Syed Jarnal Hasan, nhà Giám sát 
khảo cổ của Bộ khảo cổ học Ấn độ xác định. Ông Guvahati Syed 
Jarnal Hasan cho rằng do khám phá mới đây của bộ Khảo cổ học về 
một ngôi tháp đổ sộ bằng gạch đã cho thấy Boxanagar vào thời cổ đại 
là trung tâm Phật giáo. 

Ông ta cũng nói rằng mặc dù các nguồn sử cũng như tài liệu cổ 
đã không cung cấp bất kỳ thông tin nào về sự thiết lập Phật giáo ở 


51 


Tripura. Tuy nhiên, công tác khai quật của các nhà khảo cổ đã cho 
thấy có các trung tâm Phật giáo trong tiểu bang này, một trong số 
chúng đã toạ lạc Shvam Sundar Tila ở phía nam Tripura (được khai 
quật 2000-2002) và một trung tâm nữa mới đây tại Boxanagar. 

Ông Hasan cũng nói rằng có thể từ lúc các nhà cai trị của triểu 
đại Devas đã thiết lập thủ phủ của họ ở Mainamati (hiện nay toạ lạc 
trong Bangladesh) và họ đã tôn đạo Phật là quốc giáo của họ. Ông hy 
vọng rằng các cuộc khai quật kế tiếp sẽ được bắt đầu vào tháng II- 
2003 và có thể đưa ra nhiều kết luận hơn về Tripura và Bangladesh. 

LADAKH 

Hội đồng những nhà lãnh đạo tôn giáo Ấn độ vào ngày 31-05-2003 
đã tổ chức một cuộc hội nghị vào dịp lễ hội Sindhu Darshan ở Leh, 
Ladakh với sự tham gia của các nhà lãnh đạo tôn giáo (Indian Council oƒ 
Religious Leaders: ICRL). Tiến sĩ B.K. Modi, chủ tịch của hội ICRL 
trong lời khai mạc đã phát biểu rằng Sindhu đã đưa ra một sự nhận thức 
mới về sự hợp nhất trong đa dạng. Trong khi nhà học giả nổi tiếng 
Kushok Bakula nhấn mạnh rằng bất bạo động là vũ khí tối ưu hơn các 
vũ khí hạt nhân và vũ khí này luôn luôn hữu hiệu mọi lúc và mọi nơi. 

SARNATH 

Đức Đạt-lai-la-ma đã viếng thăm Sarnath vào ngày 21-01-2003. 

Vào sáng ngày 21-01-2003, đức Đạt-lai-la-ma đã viếng thăm khu 
di tích Lộc uyển, đảnh lễ đức Bổn sư và cúng dường hương hoa. Ngài 
cũng thuyết pháp và ngồi thiển trước đại tháp Dhammek (nơi đánh 
dấu Đức Phật chuyển pháp luân). 

Tháng 02-2003, ông Vajira Aheywarddhana, Bộ trưởng Bộ Quản 
lý và Điều hành của chính phủ Tích lan đã đến chiêm bái tu viện 
Mulagandhakuty, Sarnath. Ông rất vui khi thấy chư tăng Tích lan hiện 
diện ở Ấn độ và có nhiễu cống hiến cho đất nước này. 

Ông Trần Trọng Khánh, Đại sứ của nước Cộng hoà xã hội chủ 
nghĩa Việt nam tại New Delhi đã đến chiêm bái khu di tích Sarnath và 
tu viện Mulagandhakuty vào tháng 02-2003. Sau khi lễ Phật, cúng 
dường hương hoa, ông bày tỏ sự hoan hỉ về các hoạt động tôn giáo, xã 
hội, giáo dục và văn hoá của Hội Đại Bồ để. Trong buổi tọa đàm 
ngắn với Thượng-tọa Kahawatte Shri Sumedha Thero (7rự frì fu viện 
Mulagandhakuy), đại sứ cũng rất vui khi thấy một bức tranh của chủ 
tịch Hồ chí Minh được treo trên bức tường của bảo tàng viện 
Dhammapala. 


So 


Một phái đoàn Phật tử khoảng 1000 vị của Hội Mahamongkalehai 
của Thái lan (Mfahamongkalehai - Dhamma Devoted Land ƒor Worid 
Peaceƒfulness Foundafion) có văn phòng tại thành Xá-vệ (Sravasfi), Ấn 
độ đã đến chiêm bái tu viện Mulagandhakuty và đại tháp Dhammek. Họ 
đã cắm trại thiển tại đây trong ba ngày từ 13 đến 15-02-2003 dưới sự 
hướng dẫn của nữ Phật tử Bongkok Sithipol. 

Sau khi viếng thăm viện bảo tàng Dhammapala, cô Sithipol đã 
đánh giá cao nơi tưởng niệm Hoà-thượng Anagarika Dhammapala, 
nhưng nơi này không gian có giới hạn và khiêm tốn, cô để nghị nên xây 
dựng một nơi lớn hơn để bảo tổn các di vật của ngài Dhammapala và cô 
đã hoan hỉ cúng dường tịnh tài cho Phật sự này. 

Phái đoàn này đã cắm trại thiển trước tháp Dhammek và thỉnh cầu 
Thượng-tọa Kahawatte Shri Sumedha Thero sắp xếp họ được có duyên 
tặng quà cho học trò nghèo. Trước đại tháp, nhóm thiền đã tặng bánh 
kẹo và các món quà nhỏ cho học trò của sáu trường thuộc Hội Đại Bồ 
đề này. 

Ngày 19-07 vì lợi ích của dân chúng ở Okinawa và Hội Okinawa 
Peace Prayer Monument Okinawa, Nhật bản, ông Nagarmine Nobuo tại 
Okinawa và ông Pramod Bakshi của Công ty Du lịch Okinawa cùng với 
16 thành viên người Nhật đã đến viếng thăm tu viện Mulagandhakuty 
vào ngày 19-7-2003 để dự lễ nhận cây bổ để con và đem về trồng tại 
đài tưởng niệm Hoà bình Okinawa. Đài tưởng niệm Hoà hình Okinawa 
là nơi kỷ niệm những người đã mất trong cuộc chiến tranh thế giới thứ 
hai giữa quân đội Nhật và Mỹ. 

Vào ngày 17-09-2003, Hội Đại Bồ-đề đã tổ chức lễ kỷ niệm lần 
thứ chín của Hoà-thượng Anagarika Dhammapala. Trong dịp này, 
nhiều diễn giả đã phát biểu tinh thần vì Phật pháp của ngài Anagarika 
Dhammapala rất cần cho tương lai tôn giáo trong sự khủng hoảng hiện 
nay. Tóm gọn lại, ngài là một mô hình, một biểu tượng tốt trong thời 
đại của ngài, hiện nay và cả cho tương lai. Trong lễ kỷ niệm này, 
Lama Chho sphel Jodpa, Phó chủ tịch Uỷ ban Dân tộc Thiểu số của 
chánh phủ Ấn độ làm chủ toạ và Tiến sĩ R.R. Pande, Phó viện trưởng 
trường đại học Gorakhpur là khách danh dự. 

Qua cuộc thảo luận đã nêu lên lòng kính ngưỡng trước những 
công hạnh và sự đóng góp to lớn cho nền văn minh của ngài 
Anagarika Dhammapala. Tiếp đó, Hội phát thưởng cho ba sinh viên 
cao đẳng đạt điểm cao nhất trong cuộc thảo luận về cuộc đời của ngài 


53 


Dhammapala. 


Sau cùng là LỄ chúc thọ Hoà-thượng Mahaguru Gose Lama 
(L.Thupten Jugnes), người đã có nhiều cống hiến cho nhân loại. Năm 
1955, Hoà-thượng đã thành lập tu viện Tây- tạng Ở ở Sarnath. Như các 
cộng đồng Phật giáo Tây-tạng khác đã sinh sống và truyền bá Phật 
giáo tại Ấn độ và nhiều nơi trên thế giới, ngài đã gần gũi, thương yêu 
và có nhiều cống hiến đặc biệt cho quần chúng nhân dân và Phật tử 
nghèo tại địa phương. Thượng-tọa Kahawatte Shri Sumedha Thero, trụ 
trì tu viện Mulagandhakuty đã vinh danh ngài là Biển cả Từ bi (A Lake 
øƒ Compasion). Trong lễ chúc thọ này có nhiều nhân vật quan trọng phát 
biểu như đức Đạt-lai-la-ma thứ XIV, ông L.K. Advari (Phó Thủ tướng Ấn 
độ), ông Mangala Maonesinghe (Đại sứ Tích lan tại Ấn độ). Hoà-thượng 
Tiến sĩ D. Rewatha (Tổng thư ký Hội Đại-bôồ-đề), giáo sư C. Mani, giáo 
sư Prabhakar, ông bà Rat sphong Khamsay đại diện cho cộng đồng 
người Lào đang sống tại Pháp... 

Ngày 0§-I1, tu viện Mulagandhakuty của Hội Đại Bồ để tại 
Sarnath đã tổ chức lễ kỷ niệm lần thứ 72 thành lập ngôi đại già lam 
Mulagandhakuty này. Trong diễn văn khai mạc lễ kỷ niệm, ông Sh. 
Nitish Kumar, Bộ trưởng Đường sắt Ấn độ đã phát biểu rằng Phật giáo 
là phương cách đưa đến hoà bình và là con đường duy nhất của tiến trình 
giải thoát. Ông cũng đã tường thuật sự nỗ lực của Bộ đường sắt đã cố 
gắng mở thêm tuyến đường xe lửa đến các thánh địa phía bắc như tàu 
MahaBodhi Express từ Gaya đến New Delhi và ngược lại và hiện nay 
Bộ đang có kế hoạch mở thêm những tàu khác nhằm tạo phương tiện di 
chuyển thuận lợi cho khách chiêm bái, đặc biệt những người ở xa và 
khách nước ngoài. 

Vị khách danh dự khác là Tiến sĩ C.P. Thapur, Bộ trưởng Bộ công 
nghiệp nhẹ đã nhấn mạnh những nỗ lực không mệt mõi của chư tôn đức 
và Phật tử trong việc truyền bá đạo Phật. 

Đại sứ Việt nam tại Ấn độ là ông Trần-trọng-khánh cũng. đã phát 
biểu rằng một trong những mối giây nối kết giữa Việt- -nam và Ấn độ là 
niềm tin Phật giáo. Niềm tin an lạc này đã xuất phát từ Ấn độ và được 
lan rộng đến nhiều nước trên thế giới trong thời cổ cũng như hiện đại. 

Hoà-thượng Thích Phước Thành, trụ trì chùa Thiên Phước, Việt 
nam đã nhấn mạnh trí tuệ, lòng nhiệt thành, tình cảm và sự hy sinh... là 
những yếu tố cần thiết cho Phật giáo và tôn giáo thế giới ngày hôm nay. 


Buổi lễ kết thúc với việc tặng mô hình tu viện Mulagandhakuty 


34 


cho các khách danh dự và lời cầu chúc tốt đẹp của Hội Đại Bồ đề. 

BỒ-ĐỀ-ĐẠO-TRÀNG 

Tại Bồ-để-đạo-tràng, vào tháng 01-2003 đã tổ chức lễ Kalacakra- 
10 ngày thuyết pháp do đức Đạt-lai-la-ma cùng chư tăng và các giáo sư 
Phật học thuyết giảng và lễ cầu nguyện hoà bình. Cũng dịp này, đức 
Đạt-lai-la-ma đã tham dự lễ khánh thành chùa Việt-nam Phật Quốc tự 
tại Bồ-để-đạo-tràng vào ngày 11-11-2003 do Thượng-tọa Huyền Diệu 
thành lập. Thượng-tọa Huyền Diệu cũng đã sáng lập một ngôi Việt 
Nam Phật quốc tự khác tại Lâm-tỳ-ni. Sự hiện diện các ngôi chùa 
Việt-nam tại Ấn độ như một nhịp cầu nối nhau biểu hiện tình thân hữu 
Ấn độ ~Việt nam trong mối liên kết toàn câu hiện nay. 


ANDRA PRADESH (Bắc Ấn độ) 


Tin từ Trung tâm Văn hoá Phật giáo của tu viện Ananda Buddha 
ở Mahendrahils, Secundarabad. Vào ngày 06-04-2003, đức Đạt-lai-la- 
ma đã dự lễ khánh thành chùa Ananda Buddha Vihara thuộc tiểu bang 
Andra Pradesh ở phía Bắc Ấn độ. Ông Sh. Chandrababu Naidu, Thống 
đốc bang Andra Pradesh và Hoà-thượng Hui Chong ở Phật Quang Sơn, 
Đài loan cũng đến tham dự và đặt viên đá xây dựng tháp thờ xá lợi 
Phật. Một nhánh cây bồ để từ Anuradhapura ở Tích lan do Hoà-thượng 
Gnaninda đã mang đến cúng dường và trồng tại chùa này. Đến tham 
dự còn có Hoà-thượng T. Ananda, Hoà-thượng Panyatikoka... từ 
Bangladesh, Miến điện, Bangalore... Tạp chí Phật giáo Suhrullekha, 
số ra tháng 4-6, Ananda Buddha Vihara, 2003, đã tóm gọn nội dung 
các bài phát biểu như sau: 

Đức Đạt-lai-la-ma đã nhấn mạnh triết lý Phật giáo với những 
khái niệm về tâm, tình cẩm và trí tuệ thật sự rất hữu dụng trong việc 
giải quyết những vấn đề xuống cấp trầm trọng mà xã hội ngày nay đối 
mặt. Thông điệp Bất hại (ahimsa) là một biểu tượng của lòng từ bi 
(compassion) “Nơi nào có lòng từ bi, nơi đó có tỉnh thân bất hại xuất 
hiện” (where there 1s karuna, ahimsa automatically cornes). Lòng bao 
dung và sự hiểu biết rất cần để xoá bỏ mâu thuẫn lẫn nhau. 

Hoà-thượng Tinh Vân (Hsing Yun), chủ tịch của Hội Hoằng pháp 
Quốc tế (Buddha's Light International Associafion) và cũng là vị khai 
sáng Phật Quang sơn, Đài loan đã rất hoan hỉ kết luận rằng: “Tôi tin 
rằng sẽ có nhiều Phật tử nữa trên thế giới sẽ đến đây để tu tập những 
lời Phật dạy và sẽ làm hồi sinh lại Phật giáo như thời Đức Phật còn tại 
thế” và ngài cũng tán thán chùa Ananda Buddha Vihara đã có nhiều 


Đà 


nỗ lực để mang ánh sáng chánh pháp của Đức Phật tại đây. Hoà- 
thượng Shin Hsing Ting, trụ trì Phật Quang Sơn phát biểu rằng: “Sự 
thành lập các chùa và tu viện phật giáo là những trung tâm văn hoá 
phật giáo sẽ rất hữu ích cho tất cả những ai có niềm hy vọng muốn tìm 
hiểu con đường giải thoát”. Hoà-thượng Satyamarayan Goenka ở trung 
tâm thiển Vipassana Dharmagiri cũng tán thán công đức về những 
thành tựu mà chùa Ananda Buddha Vihara đã đạt được. Hoà-thượng 
Madine Pannasiha, tổ của phái Dharmarakshita ở Amarapuranikaya, 
Maharagama, Tích lan đã tường thuật lại những mối liên kết giữa 
Andhra Desa và Tích lan trong thời cổ đại như sự vận chuyển xá lợi 
răng Phật từ Dantapura, tiểu bang Andra Pradesh đến Kandy, Tích lan 
và được các vị vua Tích lan xem như là một báu vật. Việc hiện nay 
cúng dường và trồng cây bổ để con chiết từ thủ đô cổ Anuradhapura, 
Tích lan đem đến trồng tại chùa Ananda Buddha như một biểu tượng 
tình đoàn kết giữa Tích lan và tiểu bang Andra Pradesh vì mục đích 
truyền bá chánh pháp và làm hồi sinh lại phật giáo tại đất nước đã sản 
sinh ra phật giáo nói chung và tiểu bang Andra Pradesh nói riêng. 

Để kết thúc, ông C. Anancya Reddy, Phó ban Hộ tự chùa Ananda 
Buddha Vihara đã trình bày lý do thành lập chùa: “Vì thành lập một 
ngôi chùa có nghĩa là xây dựng một mô hình phật giáo, nơi đó sẽ sản 
sinh ra nhiều tuệ giác, niỀm tin và những thăng hoa trên tiến trình giải 
thoát tâm linh”. 

NEW DELHI 

Báo Asian Aøge, 13-10-2003, New Delhi đã tường thuật rằng nhân 
dịp kỷ niệm hữu nghị lần thứ 50 giữa Nhật bản và Ấn độ, một Mạn- 
đà-la (Mandala hoặc Thanka) bằng vải sẽ được triển lãm tại Ấn độ. 
Được biết Mạn-đà-la này lớn nhất thế giới dài 70 m x 50 m, nặng 2000 
ký mô tả về cuộc đời Đức Phật được làm tại Nhật bản do 10.000 nghệ 
nhân từ 16 nước trên thế giới thực hiện hơn năm năm qua. Tác phẩm 
đồ sộ này trị giá 3-4 triệu Mỹ kim. Hoà-thượng D.S. Uchida, vị tổ thứ 
17 của chùa Daljoki (thành lập năm 1150) đã trả lời cho phóng viên 
của báo Asian Age rằng: “Chúng tôi đã tổ chức một buổi lễ khánh 
thành và đặt toàn bộ linh hồn của mình vào bức Mạn-đà-la đó. Tâm 
nguyện của chúng tôi muốn đưa bức Mạn-đà-la này đến triển lãm ở 
Ấn độ, nơi mà đã sản sinh ra phật giáo và các nước lân cận Ấn độ. 
Giáo lý Đức Phật rất rộng lớn, vì thế chúng tôi quyết định mô tả cuộc 
đời và sự nghiệp của ngài trong một hình thức Mạn-đà-la to lớn, đó là 
lý do cho bức Mạn-đà-la được ra đời. Nếu sau khi được triển lãm ở 


56 


New Delhi rồi, chúng tôi cũng muốn triển lãm bức Mạn-đà-la ở 
Nalanda, vì đó là nơi mà Phật giáo được du nhập đến Trung Hoa và 
Nhật bản. Ngày triển lãm có thể khoảng từ ngày 07 đến ngày 12, 
tháng 12, 2003. Sau đó chúng tôi cũng sẽ triển lãm bức Mạn-đà-la ở 
buổi Hoà nhạc vì Hoà bình Thế giới ở nhà hát nhạc nổi tiếng Shokichi 
Kina”. 

LUCKNOW 

Bà Km. Mayawati, Cựu Thống đốc tiểu bang Uttar Pradesh đã tổ 
chức lễ sinh nhật long trọng của mình tại Lucknow vào ngày 15-01- 
2003. Trong buổi lễ đó, bà đã tuyên bố lịch sử Kasambi, Lucknow gắn 
liền với nhiều hoạt động của Phật giáo từ thời Đức Phật đến nay. Hiện 
nay Ấn độ dù đã giảm những vẫn còn nạn phân biệt giai cấp trong đối 
xử giữa chủ và tớ, trong hôn nhân... Bà thuộc tầng lớp giai cấp thấp 
trong xã hội và bà cho rằng nếu Ấn độ vẫn không duy trì được tỉnh 
thần bình đẳng giữa giai cấp cao và thấp này thì bà sẽ cùng với 2.5 lac 
(1 lac = 100.000) người thuộc giai cấp thấp trong xã hội sẽ đấu tranh vì 
quyền lợi đó. Bà cũng là một Phật tử thuần thành và rất ngưỡng mộ 
tinh thần bình đẳng, không phân biệt giai cấp của Đức Phật. 

MAHARASHTRA 

Tại cung điện Dragon, Komthi, quận Nagpur, tiểu bang 
Maharashtra ngày 08-11-2003 đã tổ chức một buổi thảo luận về Hoà 
bình Thế giới với sự hỗ trợ của Hội Ogawa, Nhật bản. Chủ toạ là ông 
Sm. Sulekha Tai. 

LADAHK 

Trong giới phật giáo tại Ấn độ, đặc biệt Phật tử Ladahk đã vô 
cùng thương tiếc khi nghe tin Hoà-thượng Kushok Bukula, vị Tăng 
thống của phật giáo Ladahk và là thành viên của Hội phật giáo Spituk 
Gompa ở Lek, và cũng là Đại sứ Ấn độ tại Mông cổ đã từ trần vào 
ngà y 02-1 1-2003. 

MUMBAI 

Báo của Hội Đại-bồ-để cũng vô cùng thương tiếc báo tin bà Sm. 
Savita Ambedkar, vợ thứ hai của cố Tiến sĩ B.F.Ambedkar đã từ trần 
tại thành phố Mumbai. Cố Tiến sĩ B.F.Ambedkar là Thủ-tướng của 
nước Ấn-độ và cũng là nhân vật Phật giáo nổi tiếng tại Ấn độ, đã có 
nhiều cống hiến to lớn trong sự nghiệp phát huy tánh bình đẳng không 
giai cấp trong đạo Phật (trong khi đạo Hindu của Ấn giáo lại phân biệt 
giai cấp) và làm hồi sinh lại Phật giáo trong thời hiện đại của thế kỷ 


3i 


20. Cùng với chồng, bà Sm. Savita Ambedkar cũng đã tham gia trong 
nhiều công tác xã hội từ thiện và truyền bá Phật pháp. 

Ngoài ra, những sự cống hiến trong nhiều lãnh vực Phật học bao 
gồm các bài viết, các chuyên khảo, tin tức, chú giải thuật ngữ, bản 
dịch... cũng được in ấn xuất bản. Những tạp chí Smbodhi của Hội 
Đại-bồ-đề ở Bồ-đề-đạo-tràng, M#ahabodhi ở Kolkata và Dharmadoot 
của Hội Đại-bồ-đề ở Sarnath, Buddha Vacana Trust của Hội Đại-bồ- 
đề ở Bangalore, các tạp chí của Học viện phật giáo Cao cấp Tây-tạng, 
Sarnath, Kønnada của Dhamma Publications, Bangalore, và những 
sách báo Phật giáo của những nhà xuất bản tư nhân... cũng đã góp 
phần trong việc truyền bá con đường an lạc hạnh phúc đến các Phật 
tử, đặc biệt trong năm 2003 tại Ấn độ này. 


Declhr, ngày 02-12-2003 


TẠP CHÍ THAM KHẢO 


1l. The Maha Bodhi, Maha Bodhi SociIety of India, Kolkata, 2003. 


2. Dhammadoot, Maha BodhiL Soclety of India, Mulagandhakuty 
Vihara, Sarnath —- The Birth Place of Buddhism, 2003. 


ses5se° 


58 
LỊCH SỬ PHẬT GIÁO HÀN QUỐC 


Bán đảo Hàn quốc (221.082 km') với lịch sử 4.300 năm là một 
trong vài nước cổ nhất của thế giới. Phía bắc Hàn quốc giáp ranh với 
Trung quốc và tỉnh Maritime của Liên Bang Nga; ba mặt đông, tây và 
nam là biển cả. Phía tây Hàn quốc ngang qua Biển Vàng (mà Hàn quốc 
gọi là Biển phía Tây) là giáp Trung quốc, phía nam là gần quần đảo 
Nhật bản. Vì thế địa dư Hàn quốc xem như nằm ở trung tâm của Đông 
Á. Theo thống kê của Tổ chức Liên hiệp quốc 2003, dân số Nam hàn 
khoảng 47,7 triệu và Bắc hàn là 22,6 triệu. Tôn giáo chính là Phật giáo 
và Thiên chúa giáo. Hơn 60% dân số là Phật tử theo truyền thống Phật 
giáo Đại thừa. 

Vào buổi bình minh lịch sử, bán đảo Hàn quốc được chia thành ba 
kinh đô lớn gọi là thời Tam Kinh: Koguryo (có khi gọi là GỚoh Goo 
Ryur) (37 trước TL -668 sau Tây lịch), PaekJe (Baek Jeh) (18 trước TL- 
660 sau TL) và Silla (S7! banh) (57 trước TL —935 sau TL). 


Phật giáo từ Trung quốc du nhập vào Hàn quốc và đã dễ dàng hoà 
vào văn hoá tín ngưỡng Shamani bản địa tạo thành Phật giáo Hàn quốc. 
Cũng như các nước Phật giáo khác, những lời dạy căn bản của Đức 
Phật giống nhau, dù hình thức Phật giáo mỗi nước có khác vì ảnh hưởng 
với phong tục văn hoá bản địa. 


Tại kinh đô Kogurya vào năm 372 tây lịch, vua Soh Soo Rim đã 
cho thỉnh hoà thượng Soon Doh ở Đông Kinh, Trung quốc đến truyền 
dạy Phật pháp. Hoà thượng mang nhiều tượng Phật và kinh điển Phật 
pháp theo với triết lý nhân quả “Gieo nhân gì, sẽ gặt quả đó” nhanh 
chóng được quần chúng chấp nhận và được vua chúa ủng hộ vì xem 
Phật giáo như một hệ tư tưởng lãnh đạo tinh thần nhân dân. 


Nhiều chùa tháp được xây dựng như chín ngôi chùa ở Yongyang 
(392), chùa Kumgang-sa, Panyong-sa, Yongtap-sa là thuộc kinh đô 
Koguryo. Tháp Hàn quốc nổi tiếng là làm bằng đá nhưng cũng có 
những tháp làm bằng gỗ, đất, gạch và những vật liệu khác. Yukwang- 
Uap là ngôi tháp Phật giáo đầu tiên ở king đô Koguryo hiện nay vẫn 
còn. 


12 năm sau đó, sư Marananda (Ấn độ) đã mang Phật giáo đến 
kinh đô Paekje. Vua Chim Ryoo (384) tích cực truyền bá Phật giáo cho 


59 


đến triểu vua Ah Shin kế tiếp. Vua Ah Shin đã bảo thần dân rằng: 
'Chúng ta sẽ gặp được điều tốt nếu chúng ta tin vào Phật pháp'.' Vua 
Surng Myurng cũng đã gởi cúng dường nhiều tượng Phật và kinh điển 
qua Nhật bản. Năm 595, vua King Song đã đúc một tượng Phật lớn để 
cầu nguyện cho tất cả chúng sanh trên thế giới đạt được giác ngộ. Ngài 
cũng gởi một tượng Phật đến Nhật bản khi ngài truyền bá Phật pháp tại 
đó, sau đó gởi nhiều tượng Phật Di Lặc nữa. Ngay cả ngày nay những 
tượng Phật của kinh đô Paekje như Ma-aebul cũng được tìm thấy tại 
đây. 

Nhiều tượng bằng đồng, vàng đã tổn tại từ thời Koguryo và Paekje 
đến nay. Nghệ thuật của những tượng này được đánh giá rất cao. 


Từ năm 530 trở đi, nhiều vị tăng Hàn quốc đã đến Nhật bản hoằng 
pháp và xây dựng nhiều chùa tháp tại đó. Nhiều lãnh vực nghệ thuật 
và văn hoá Nhật bản (đặc biệt kiến trúc, tranh vẽ, nghề làm đồ gốm, 
đồ gang và ngay cả trà đạo) có thể nói phần nào ảnh hưởng văn hoá 
Phật giáo Hàn quốc. 


Phật giáo được du nhập vào kinh đô Silla vào năm thứ XIV của 
vua Burp Huhng (527) trị vì, tức 150 năm sau khi Phật giáo du nhập vào 
kinh đô Kogurya và Paeke. 


Năm 668, Shilla đã thống lĩnh những kinh đô khác và Phật giáo trở 
thành nền văn hoá trung tâm thống nhất bán đảo này. Thời đại này 
được biết là thời Shilla Thống nhất. Nhiều lễ nghi xuất hiện và thực 
hiện nhằm bảo vệ đất nước khỏi ngoại xâm. Suốt trong thời đại này, 
Phật giáo đã tiếp tục phát triển cả hai mặt học thuật và văn hoá. Đây là 
thời điểm sáng tạo nhiều tuyệt tác nghệ thuật. Những ngôi chùa chính 
của Hàn quốc được xây, những tháp chuông và tượng Phật được đúc. 
Những tác phẩm này đã trở thành quốc bảo cho bán đảo Hàn quốc. 
Chùa Hwangnyong-sa hùng vĩ trang nghiêm được xây dựng và trở 
thành trung tâm Phật giáo ở Shilla. Chùa có ba tượng Phật lớn được xây 
dựng vào năm thứ 35 của triểu Chinhung, được đúc từ 34,200 kilo 
quặng sắt và vàng. Tượng Phật khắc trên hang đá nổi tiếng trong hang 
Sokkur-am ở Kyongju (732) được tổ chức Unesco công nhận là di sản 
văn hoá thế giới cũng thuộc Silla. 


' Guide to Korean Buddhist Temple, International Dharma Instructors Association, Jogye Order 
Publishing, 1995, trang 14. 


60 


Kinh Lăng nghiêm và Pháp hoa là những kinh chính của Phật giáo 
Hàn quốc. Đức Phật A-di-đà và bổ tát Quan-thế-âm thường được thờ 
và pháp môn tịnh độ là được ưa chuộng tu tập. Trong thời này, cũng có 
nhiều tổ sư nổi tiếng như sư Wonghyo (617-686) đã viết nhiều bài triết 
lý về 'Nhất thừa'. Tổ sư Wonhyo và pháp hữu của ngài là Uisang đến 
Trung quốc tìm thầy học đạo. Một đêm, khi tổ Wonhyo khát nước, ngài 
đi tìm nước uống. Sau khi uống xong đi ngủ. Sáng dậy, ngài thấy bình 
nước ngài uống trở thành một sọ người. Lúc đó, ngài chợt ngộ “các 
pháp tuỳ tâm" và giác ngộ. Ngài liền trở về nước truyền đạo, thống 
nhất các hệ phái Phật giáo lại với nhau, và ngài đã thành công trong 
việc tạo thành một phong trào “Phật giáo Thống nhất'. 


Tổ sư Uisang sau 10 năm học đạo đã viết một bài thơ tặng thầy 
mình. Bài thơ nói về nội dung của kinh Hoa nghiêm rất đặc sắc. 

Có thể nói giai đoạn này là thời hoàng kim của Phật giáo Hàn 
quốc ở kinh đô Silla này và sau đó nhiều tông phái Phật giáo như tông 
phái Burp Sahng và Hwa Urm từ Phật giáo đời Đường của Trung quốc 
cũng du nhập vào. 


Vua Tae Joh của triều đại Goh Ryur (935-1392) nghĩ rằng nhờ ơn 
Phật giáo mà triều đại này mới bền vững nên vua rất kính tin Tam bảo, 
xây chùa đúc tượng ủng hộ Phật pháp. Vào năm thứ nhất trị vì, vua đã 
cho mở Hội nghị đưa ra tám điều cấm và vào năm thứ ba trị vì, vua cho 
xây 10 chùa trong thủ đô và trùng tu nhiều tu viện chùa chiển hư nát 
khác. Và cuối thời đại của kinh đô Silla tức triều đại Goh Ryur, trường 
phái thiển (tiếng Hàn quốc gọi là Son hoặc Seon, Nhật bản gọi là Zen 
và Trung quốc gọi là Chan) từ Trung quốc truyền sang, tạo một khuynh 
hướng tu tập mới cho Phật giáo Hàn quốc và sau đó lại phát triển thành 
chín trường phái thiển (Nine Mountains of Son). 


Tóm lại, trong thời đại “Tam kinh, Phật giáo đã phát triển tột bực 
trong nhiều lãnh vực của nền văn hoá bản địa và được các triều đình 
ủng hộ vì họ xem Phật giáo như sự ủng hộ tinh thần căn bản cho họ, 
giúp họ trị dân và Phật giáo là một tôn giáo bảo vệ đất nước khỏi nạn 
ngoại xâm. Nghệ thuật điêu khắc, đúc chuông, xây chùa, tượng, nghệ 
thuật tranh vẽ và kỹ nghệ cũng phát triển. Nhưng do vì nhiều chiến 


? What is Korean Buddhism, Korean Buddhist Chorgye Order, Chorgye Order Publishing, 2002, 
trang 34. 


61 


tranh, thiếu sự bảo trì, nên chỉ có lưu giữ chứng tích trên sách vở, di tích 
khảo cổ và lịch sử. 

Kinh đô Karak (tôn tại từ thế kỷ I-VI) toạ lạc ở bờ biển phía nam 
nằm giữa kinh đô Paekje và Shilla hùng mạnh, nên Karak cũng phát 
triển và thịnh vượng. Có một tháp đá nhỏ tại Hogye-se, Kimhae. Tháp 
có bốn mặt và cao năm tâng khắc các hoa văn rất đẹp do công chúa Ấn 
độ từ kinh đô Ayudhya (Nam Ấn) mang đến. Công chúa là hoàng hậu 
Hokwang-ok của vua Suro (42-199) là vị vua đầu tiên của Karak. 


Sau khi thời vàng son của Shilla biến mất, triểu đại Koryo chấp 
chánh vào thế kỷ thứ X. Tuy nhiên, vua lại chú trọng các hình thức lễ 
nghi quá làm cho khuynh hướng tu tập trở nên không đúng chánh pháp. 
Vài vị tăng đã tranh đấu chống lại khuynh hướng này. Một trong những 
vị tăng này là thiển sư Uich (1055-1101), con trai của vua Munjong 
(1046-1083) đã mang 4000 quyển kinh mà ngài đã học ở Trung quốc về 
Hàn quốc. Từ đó, tam tạng bằng tiếng Hàn quốc khắc trên gỗ được ra 
đời. Thiển sư đã truyền bá về thiển tông, kinh Hoa nghiêm và lập ra 
một trường phái mới gọi là Chout. Chính sự phát triển này đã mang 
ánh sáng mới cho Phật giáo ở Koryo. Đạo Khổng cũng du nhập vào 
bán đảo này cùng thời với đạo Phật nhưng không đạt được sự phổ biến 
như Phật giáo. 


Thiển sư Chinul (1158-1210) (còn gọi là Pojokuksa) là một danh 
tăng của Phật giáo Hàn quốc. Ngài đã thành lập chùa Songgwang-sa 
trên núi Chogye và ngôi chùa hùng vĩ này vẫn là trung tâm thiển trên 
300 năm. Thiền sư T?aego (1301-82) đã thống nhất chín hệ phái thiển 
thành một dưới tên là trường phái thiển Chogye và cho tới ngày nay 
trường phái thiển này vẫn là phái thiển chính của Phật giáo Hàn quốc. 


Năm 1392, triểu đại Koryo sụp đổ, Phật giáo cũng suy giảm vì 
triều đại Choson (còn gọi Joh Surn) chấp chánh ủng hộ Tân Khổng 
giáo (Neo-Confucianism). Trước tình hình này, nhiều vị tăng bắt đầu 
dấn thân vào việc triều chính dẫn đến sự xung đột với chính quyền. 
Vua đã ra lịnh chùa không được xây gần phố thị, họ giật sập các chùa 
trong thành phố, bắt chư tăng hoàn tục và nhiều năm không được vào 
thành phố. Dù các vị vua của triểu đại này đàn áp Phật giáo nhưng 
Phật tử vẫn tiếp tục đến chùa ủng hộ Phật pháp. 


Bắt đầu triều đại Choson (1392-1910), nhiều nhà địa lý đã cố vấn 
vua tìm nơi khác để lập kinh đô mới. Họ đã chọn một nơi xưa gọi là 


62 


'Hanyang` và đổi thành “Seoul°, thủ đô trung tâm văn hoá và học thuật 
của bán đảo này từ thời đó đến nay. Seoul tiếng Hàn quốc nghĩa là “hi 
đô` và có thể xuất phát từ âm “Sravasỉ' (thành Xá-vệ), một thánh địa 
Phật giáo nơi mà Di mẫu Kiều-đàm-di xin Đức Phật xuất gia. Trong 
tiếng Hán “Srawasi' đọc là “Sarobol' và tiếng Hàn quốc là “Seoul.” 


Trong hậu thế kỷ XVI, trong cuộc xâm lăng của Nhật bản, Phật 
giáo lại trở thành lực lượng cứu tinh cho đất nước. Tổ sư Sosan (1520- 
1604) và đệ tử Samyong (1544-1610) đã luyện tập cho 5000 vị tăng 
cùng đứng lên chống lại quân Nhật và mang về chiến thắng vinh 
quang. Năm 1604, tổ sư Samyong được cử làm trưởng đoàn sứ giả đến 
Nhật thương thuyết hoà bình hữu nghị với Nhật bản và đạt kết quả 
thành công tốt đẹp. 


Năm 1910, triều đại Choson sụp đổ, Nhật bản lại thôn tính Hàn 
quốc. Dưới chế độ thuộc địa, Nhật bản rất ủng hộ Phật giáo nhưng bắt 
phải theo văn hoá Nhật bản và những vị trụ trì phải được chánh quyển 
Nhật bổ nhiệm. Cũng trong thời này, nhiều tác phẩm nghệ thuật Hàn 
quốc bị mang đến Nhật bản. Hiện nay, các nhà lãnh đạo Phật giáo Hàn 
quốc đang thương thuyết với Nhật bản để xin lại những tuyệt tác đó. 


Sau khi giải phóng năm 1945, các vị tăng chân chánh đã thanh lọc 
phái Phật giáo “Tân tăng' (theo Phật giáo Nhật bản, Tân tăng được 
phép lập gia đình, có vợ con) ra khỏi chùa để thanh tịnh hoá lại Phật 
giáo và bắt đầu cho các nam nữ Phật tử thọ giới, xuất gia. Đây là sự 
phục hồi Phật giáo Hàn quốc lớn nhất. 


Gần đây, nhiều chùa và thiển viện ở ngoại thành đã tổ chức nhiều 
chương trình tu tập cho mọi lứa tuổi như niệm Phật, nghiên cứu kinh 
sách, các lớp thiển suốt đêm, từ thiện xã hội... Hơn một nửa dân số 
Hàn quốc là Phật tử và ngay cả những người không phải Phật tử vẫn 
sống theo nếp sống Phật giáo. Những người theo tôn giáo khác giữ 
nhiều phong tục tập quán nhưng họ vẫn biết rằng văn hoá Hàn quốc 
xuất phát từ Phật giáo. 


Sách Tham Khảo 


1) What 1s Korean Buddhism, Korean Buddhist 
Chorgye Order, Chorgye Order Publishing, 2002. 


3 Như trên, trang 35. 


63 


2) Gulde to Korean Buddhist Temple, International 
Dharma Instructors AssocIation, Jogye Order Publishing, 1995. 


3) A Panorama of 5000 Years: Korean History, Andrew 
€C. Nahm, Hollym Corporation, USA, 1989. 


64 


NÉT ĐẶC SẮC CỦA CÁC CHÙA HÀN QUỐC 


Phật giáo là một truyền thống tinh thần biểu trưng cho Phật bảo, 
Pháp bảo và Tăng bảo. Chùa chiễn, tu viện là nơi biểu hiện của tam 
bảo, nơi làm việc thiện từ bỏ nghiệp ác, nơi tu tập và nơi sáng tạo làm 
sống lại những gì Đức Phật đã từng tu tập. 


Tiếng Hàn quốc dùng từ “pur! chỉ cho chùa. Theo tiếng Anh 
*Purl' là “to bow` nghĩa là “cúi mình xuống" vì ai đến chùa cũng cung 
kính cúi mình trước Phật, Pháp và Tăng, nên lấy ý đó mà đặt cho chùa. 
Chùa không phải là nơi hấp dẫn du khách mà là nơi chư tăng ni tu tập, 
cho nên du khách kính viếng không phải để vui chơi, giải sầu mà để 
giúp du khách hướng về nội tâm thâm trầm khiến cho phiền não nhẹ 
vơi và tâm tư an lạc thanh thản. 


Hầu hết chùa Hàn quốc toạ lạc sâu trong thung lũng của núi, trong 
rừng cây xanh, bên cạnh suối đá nước chảy róc rách” cho nên sẽ tạo ấn 
tượng mạnh cho du khách bởi môi trường yên tĩnh và thanh thoát của 
thiên nhiên. Vì đất đai rừng núi rộng, nên hầu như chùa nào cũng có 
nhiều cổng mái cong màu nâu sẫm khắc tên cổng bằng tiếng Tàu; theo 
trình tự như: cổng Một Cột, rồi Cổng Tứ Thiên Vương, rồi cổng Bất 
Nhị... Bước qua cổng dọc theo con đường dài thật thơ mộng với đây lá 
vàng rơi, chim kêu chíu chít, bể nước bằng thân cây khoét ruột, ca uống 
nước bằng gáo dừa, nước suối mát rượi, nghỉ chân với các ghế bằng đá 
tảng sắp hình thù lớn nhỏ tự nhiên, gió mát trong lành, tiếng xào xạc 
của các lá cây va nhau... chợt thấy tâm tư trong vắt... cũng đủ níu chân 
du khách, cũng khiến du khách quên hết các cảnh bận bịu chật hẹp của 
đời thường trước khi bước vào cảnh Phật xuất thế thênh thang. 


Ngoài những ý nghĩa tinh thần như đã nêu trên, chùa Hàn quốc 
còn có giá trị về mặt văn hoá và lịch sử nữa. 

Xin được giới thiệu vài chùa mà tôi được dịp tham quan trong 
chuyến tham dự Hội nghị Hội Phụ nữ Thế giới Sakyadhita lần thứ 8 tổ 
chức tại bán đảo Hàn quốc này. 


* Vì có một giai đoạn dài từ năm 1392, triều đại Koryo sụp đổ, triều đại Choson lên chấp chánh ủng 
hộ Tân Khổng giáo (Neo-Confucianism), đã ra lịnh các chùa Phật giáo không được xây gần phố thị, 
họ giật sập các chùa trong thành phố. Đây cũng là một trong những nguyên nhân hầu hết các chùa 
Hàn quốc nằm ở ngoại thành. 

Trích trong What 1s Korean Buddhism, Korean Buddhist Chorgye Order, Chorgye Order Publishing, 
2002, trang 35. 


6S 


CHÙA PHỤNG ÂN (ðongeun-Sa) toạ lạc tại số 73, Sam Seong- 
Dong, Gangnam-gu, Seoul, Korea. Điện thoại: 82 2 511 6070. Fax: 82 2 
516 5672. Đây là một ngôi chùa khá lớn của chư tăng tại phía bắc thủ 
đô Seoul gồm có 26 khu do Quốc sư Yeon-hoe của triều đại Shilla 
Thống Nhất thành lập năm 794. Sau đó nó bị hư sụp và năm 1498 
hoàng hậu của triều Joseon trùng tu lại. Năm 1551, chùa Bongeun trở 
thành thiển viện chính của dòng thiển Chogye (Hàn quốc có 9 dòng 
thiên, sau này thống nhất lại chỉ còn một dòng Chogye này thôi). Ñăm 
1855, hoà thượng Young-ki đã hoàn thành công việc khắc 15 bộ kinh 
trên 3.438 thớ gỗ tại chùa này. Một trong những kinh này là kinh Hoa 
nghiêm. Năm 1911, chùa này được xem là chùa Trung tâm của §0 chùa 
trên khắp đất nước Hàn quốc. Năm 1922 và 1929, hoà thượng Cheong- 
ho của chùa đã cứu 708 người thoát nạn chết chìm trong nạn lụt tại 
sông Hàn. Ghi nhớ công ơn đó, người dân đã xây bia tưởng niệm Hoà 
thượng. Năm 1945, sau khi thoát khỏi ách thống trị Nhật bản, chùa trở 
thành văn phòng của Giáo hội Chogye, một hệ phái Phật giáo lớn nhất 
ở Hàn quốc. Năm 1996, một tượng Đức Phật Di lặc lộ thiên 23 mét cao 
nhất Hàn quốc được xây dựng. Với bể dày lịch sử, nét đẹp cổ kính giữa 
thủ đô Seoul, Bongeun-sa vẫn là nơi tu tập cho 200.000 Phật tử và là 
trung tâm văn hoá cho người dân Hàn quốc cũng như du khách nước 
ngoài. 

CHÙA THẠCH NAM (Suknam-sa) toạ lạc tại số 1064 Dyukhyun- 
ri, Sanebuk-myun, Uliu-kun, thành phố Ulsan Metropolitan, Korea. 
Điện thoại: 82 52 264 8900. Fax: 82 52 264 8908. Chùa được xây cách 
đây 1.200 năm dưới triều đại Silla, toạ lạc phía Nam trên đỉnh núi đá 
Suckahn, Kaji Tuoi-kuksa nên gọi là Thạch Nam. 


Năm 1674, các thiển sư Takyoung, Sunchol... đã trùng tu lại chùa. 
Năm 1803, thiển sư Chimhur và Suil đã xây thêm cho chu vi chùa rộng 
ra và cuối cùng năm 1912, thiển sư Wuwoon đã hoàn tất viên mãn công 
trình xây dựng này. 


Hiện nay chùa được chư tăng giao cho 80 ni chúng tu tập với sự 
hướng dẫn của Sunim Inhong (tiếng Hàn quốc “Sunửn'` là chỉ cho tăng 
và ni). Sư bà Inhong đã cho xây thêm chánh điện Dae-ung-Jeon, phòng 
tịnh độ (K„ug-rak-Jeon), Jo-sa, Gang-sun, Chim-kye, Sim-kum, phòng 
thiển Jungsu-seon-won... Chùa Thạch Nam có hai điều nổi bật là nơi 
đây đã đào tạo nhiều thiền ni nổi tiếng và thức ăn quý sư cô nấu rất 
ngon tuyệt. Đúng vậy, chúng tôi có dùng bữa cơm trưa tại đây do quý 


66 


sư cô chiêu đãi. Tuy không nhiều món như ở Hội nghị tại thủ đô Seoul, 
nhưng món nào cũng đậm đà hương vị và rất hợp khẩu vị chúng tôi. 
Quả là lời đồn không sai. 

Chúng tôi viếng thăm các chùa vào mùa hạ, chư ni đang kiết hạ an 
cư, nên các thành viên Sakyadhita ai cũng đi rón rén vào phòng thiển 
xem các sunim đang tịnh khẩu hành thiển như các pho tượng gỗ uy 
nghiêm cổ kính từ trăm năm để lại, mặc cho bên ngoài gió mưa gào 
thét, mặc cho thác nước kế bên ầm ầm tuôn xối trắng xoá và mặc cho 
chúng tôi có chụp hình, quay phim gì cũng được... 


CHÙA HẢI ẤN (Haein-sa) được tổ chức Unesco công nhận là Di 
Sản Thế giới bởi vì chùa này hiện đang cất giữ Tam tạng Pháp bảo 
bằng tiếng Hàn quốc được khắc trên gỗ, toạ lạc ở địa chỉ 10 Chee In- 
lee, Gah Yah-myum, Hahp Churn-goon, Gyurng Salng Nahm Doh. Điện 
thoại: 0055 931 10012. 


Chùa được xây vào năm 802, tức năm thứ ba vua AeJang trị vì 
thuộc triều đại Silla. Giống như một kinh đô có nhiều khu vực và chùa 
lớn như cổng chính Iljumun với mái cong màu xẫm tro (ngay cả nhà cư 
dân cũng xây mái và màu này, chứ không giống Việt-nam chỉ có chùa 
hay miếu tháp mới xây mái cong). Đi một đổi khoảng 1 cây số giữa 
rừng cây xanh mát là đến cổng Tứ Thiên vương Ch'onwang-mun, đi 
một đổi nữa là đến cổng lớn Bất Nhị (Puri-mun), Viện bảo tàng 
(Kugwang-nu), chánh điện DaeJeok ŒwangJeon thờ Đức Phật Tỳ-lô- 
giá-na (Vairocana) đang thuyết kinh Hoa nghiêm là chánh điện chính 
của chùa, chánh điện Gwaneum thờ bổ tát Quan-thế-âm, chánh điện 
Geungnak để học luật và nơi nghỉ của các bậc hoà thượng thạc đức, 
nhà tổ Dokseong, điện Guksa thờ các thiên thần hộ pháp, tháp chuông 
Beomjong-gak, thiển đường Eunghyang-gak, thư viện Gugwang-nu. Từ 
'Gugwang-nuˆ xuất phát từ kinh Hoa nghiêm rằng bất cứ khi nào Đức 
Phật thuyết pháp thì một luồng bạch hào từ giữa chặn mày của ngài 
phóng ra, Thư viện Jangsyeong Panjeon (phía sau trên chánh điện 
Daejeok Gwangjeon) nơi cất giữ Tam tạng (Goryeo Palman Daejang- 
Gyeong)... Giống như chùa Tongdo tượng trưng cho Phật bảo, chùa 
Songkwang tượng trưng cho Tăng bảo thì chùa Hải Ấn tượng trưng cho 
Pháp bảo. Tên Hải ấn được trích trong kinh Hoa nghiêm ví trí tuệ của 
Đức Phật như biển cả bình lặng và cũng ví như tâm chúng ta khi sạch 
tất cả phiển não trần cấu giống như tấm gương sẽ phản chiếu tất cả 
hiện hữu trên đó. Năm 930, hoà thương Hirang đã trùng tu lại chùa và 


67 


được coi như chùa Pháp bảo khi tam tạng từ Gwanghwa được chuyển 
thờ tại đây từ năm 1398. 


Nhân đây cũng xin nói thêm về quốc bảo này. 


TAM TẠNG KORYO (Taejang-kyung) là tam tạng đại thừa bằng 
tiếng Hàn quốc được khắc trên gỗ trong triểu đại Koroy, vua Kojong 
(1232), được cất giữ ở đây và được xem là quốc bảo thứ 32 của đất 
nước Hàn quốc. Bản khắc đầu tiên từ triểu vua Hynjong (1010-1032) 
cho đến vua Munjong (1019-1083), nhưng đã bị đốt sạch trong cuộc 
xâm lăng của Mông cổ năm 1232. Sau chiến tranh, vua Koryo cho xây 
Daejang-dogam để khắc lại tam tạng và sau 16 năm công việc này 
hoàn thành tốt đẹp. Tổng số thớt gỗ là 81.340, tương ứng với 6.791 tập 
với 52.382.960 từ với nét chữ Hàn quốc đẹp và sắc nét do 30 nghệ nhân 
khắc”. Mỗi miếng gỗ rộng 70cm, dài 24cm, nặng 3.2kg, xung quanh 
viền gỗ có bọc đồng vàng để bảo vệ bìa và mỗi miếng gỗ chứa khoảng 
322 từ. Đây là loại gỗ bulô trắng được ngâm dưới biển ba năm, luộc 
sôi trong nước biển ba năm, phơi khô ba năm và mất khoảng mười sáu 
năm để khắc 52.330.152 chữ trên 81.258 thớt gỗ”. 


Muốn đọc hết được bộ tam tạng gỗ này phải đọc đều mỗi ngày và 
mất khoảng 18 năm (thật là vĩ đại!). Vì đây là tam tạng được khắc lại 
sau khi bộ nguyên thuỷ bị người Mông Cổ đốt nên nó được gọi là 
JaJodaeJang-kyung. 


Tam tạng nghĩa là ba kho tàng: Những lời dạy giác tỉnh của Đức 
Phật được xếp là kinh tạng, những giới luật phép tắc là luật tạng và 
những bình luận triết lý giải nghĩa về kinh tạng là luận tạng. Gọi ba kho 
tàng này là tam tạng (Dajang-kyung) bởi vì nó chứa tất cả những gì 
thuộc về Phật giáo. 


Sau khi Đức Phật nhập diệt khoảng 400 năm, đã có bốn lần kiết 
tập kinh điển và sau đó tam tạng được thành lập. Trong triểu đại vua A 
dục, Phật giáo được hưng thịnh và truyền bá đến Kashmir, Gandhar và 
khắp Ấn độ ngay cả Backtria, Tích lan, Miến điện... và hầu hết các 
vùng phía Nam. Vào những giai đoạn đầu, những người biết Phật giáo 
chỉ nghiên cứu Phật giáo qua sự nỗ lực tu khổ hạnh của Đức Phật. Sau 


” Có nguồn tư liệu nói chỉ do 1 người khắc vì nét chữ giống nhau như in. Tôi không thể tin một người 
có thể làm được với số lượng chữ như vậy? 

° What is Korean Buddhism, Korean Buddhist Chorgye Order, Chorgye Order Publishing, 2002, 
trang 140. 


68 


đó, họ tập trung nghiên cứu lại lời dạy nguyên thuỷ của Đức Phật về 
hạnh lợi tha. Tư tưởng này được mở rộng và kết quả là nhiều kinh đại 
thừa xuất hiện. 


Kinh đại thừa được truyền bá đến Hàn quốc, Nhật bản, Trung 
quốc và Việt-nam... ngang qua Trung á. Những kinh này được biên 
soạn 600 năm sau khi Đức Phật nhập niết bàn. Đây là thời kỳ phát triển 
của phong trào đại thừa. Đây là lần thứ hai Phật giáo hưng thịnh suốt 
trong các triểu đại của vua Kanishika, Kusha. Vua Kanishika đã ủng hộ 
đại thừa và cho truyền bá sang Trung quốc. Đại thừa bắt đầu từ kinh 
Đại Bát Nhã (Prajnaparamiia-sura), Duy Ma (Vimalakirtinirdesk- 
sura) và Pháp Hoa (Sadharmapundarika-sufra)... Sau khi dịch các kinh 
này ra tức là dòng triết lý chính của đại thừa, Trung luận (Madhyamika- 
kalikas) của ngài Long thọ được giới thiệu và phổ biến. Khoảng thế kỷ 
thứ VI, tam tạng đại thừa được du nhập vào Hàn quốc và Nhật bản và 
nó có nguồn gốc sâu sắc như một yếu tố của văn hoá Phật giáo Trung 
quốc. Và từ đó nó được khắc trên gỗ bằng tiếng Hàn quốc được công 
nhận là một tuyệt tác trên thế giới, một di sản văn hoá thế giới thứ 436 
do Unesco công nhận và được lưu giữ tại Hàn quốc. 


CHÙA VÂN MÔN (Un Mun Sa) toạ lạc tại số 1789, Shin Weon 
Ri, Un Mun Myeon, Cheong Do Gun, Kyeong Buk Province, 714-883, 
South Korea. Tel: 82 54372 8800; Website: htfp:/www.unmunsa.or.kr 


Đây là một Phật học Ni viện lớn gồm có 33 khu vực nằm chính 
giữa bao quanh là những dãy núi xanh giáp mây trắng, cạnh giòng suối 
chảy, có hai nhánh cầu bắt ngang. Phải nói đây là một danh thắng (có 
ấn tượng với tôi nhất trong chuyến đi Hàn quốc này) một nơi để sa-di- 
ni và thức-xoa-ma-na tu học rất nghiêm nhặt và đây quy củ (Sau khi tốt 
nghiệp ở đây, thường họ sẽ được chuyển lên trường đại học Tăng Già 
Trung ương, thủ đô Seoul để thọ tỳ-kheo-ni và tu học ở đó). Đây là chi 
nhánh của chùa Dohng-hwa, thuộc Giáo hội Jogae một bộ phái chính ở 
phía Nam hàn. 

Theo lịch sử chùa, vào năm 557, một vị tăng đến ẩn tu tại đây và 
xây 5 chùa như chùa Ga-Seul-Gahp ở phía đông, chùa Cheon-Moon- 
Gahp ở phía nam, chùa Dae-Bi-Gahp ở phía tây, chùa So-Bo-Gahp ở 
phía bắc và Dae-Jahk-Gahp (tức chùa Vân Môn hiện nay) toạ lạc chính 


”Tripitaka Korea, Haein-sa, Chogye Order, 2004, trang I. 


69 


giữa. Khi vua nghe tin này, liền ra sắc lịnh xem chùa Vân Môn như là 
chùa chính trung ương tại đây. 


Ba vị quốc sư: Won-gwahng (600), Bo-yahng (930) và Won-ung 
(1105) đã có công trong việc cho xây rộng khu vực chùa Vân Môn được 
xem như thiền viện lớn thứ hai trong toàn bán đảo Hàn quốc. Sau khi 
thanh tịnh hoá tăng già năm 1955 (thanh lọc ảnh hưởng của phái Tân 
Tăng Nhật bản ra khỏi giáo hội), tỳ-kheo-ni Geum-gwahng được chỉ 
định làm trụ trì chùa Vân môn và năm 1958, Phật học viện cho tỳ- 
kheo-ni được thành lập. Năm 1977, sư bà Myeong-seong hiện nay được 
kế vị làm trụ trì. Sư bà đã cho xây lại 30 khu vực bao gồm các chánh 
điện, nhà thiển, giảng đường... và còn xây thêm nhiều khu mới như 
giảng đường Cheong-poong-ryo và các phòng nghỉ cho ni. Trường cho 
tỳ-kheo-ni được chuyển thành Trường Cao Đẳng Tăng già Vân-môn từ 
năm 1987. Trường nổi tiếng về quy củ và dạy kinh luật, đã có hơn 1250 
ni sinh tốt nghiệp và hiện nay có 270 ni chúng đang tu học. Đây là 
trường Cao đẳng Phật giáo có số lượng ni sinh cao nhất ở Nam hàn. 
Chương trình học gồm có 5 năm, 2 năm học thực tập và 3 năm học 
chuyên môn. Đây là một Phật học viện nghiên cứu kinh điển có hệ 
thống khoa học, duy trì tinh thần tu học truyền thống của Tăng già 
thanh tịnh. 


Trong khuôn viên chùa gồm có 33 khu vực riêng biệt, cách 
khoảng nhau là sân rộng có trồng nhiều hoa và cây kiểng đẹp mắt. Đầu 
tiên là chánh điện Dae-woong-bo-Jeon nơi chư tụng ni tụng kinh ba thời 
(3 giờ khuya, 11giờ trưa và 6g30 tối). Trong chánh điện thờ Tam thế 
Phật và bốn vị bồ tát. Trên tường trang hoàng 53 bức tranh Thangka 
(giống các chùa Tây-tạng) về tiền thân của Đức Phật. Kế đó là điện O- 
baek-Jeon thờ 500 tượng Alahán. Chánh điện Jahk-ahp-Joen thờ Đức 
Phật ngồi và Tứ thiên vương; điện Gwahn-eum-jeon thờ bổ tát Quan- 
thế-Âm; điện Myeong-bu-jeon thờ Bồ tát Địa tạng và 10 vị vua dưới 
địa ngục; Nhà tổ thờ 16 vị Alahán và các vị tổ sư; đối diện chánh điện 
Dae-woong-bo-jeon là giảng đường Mahn-se-ru rộng 7,l17 feet; tháp 
chuông trống Buhm-johng-ru; phòng học Geum-dahng và Cheong- 
poong-ryo, thư viện Sahm-jahng-won với nhiều kinh sách quý, đại sảnh 
Hwae-seong-dahng gồm 9 phòng hiện đại như phòng vi tính, thính 
phòng, phòng chiếu phim, phòng đọc...; phòng Yook-hwa-dahng (Lực 
Hoà) nơi các Hoà thượng ni nghỉ; đi bộ dọc theo bờ suối đá là đến 
phòng thiền trà xinh xắn phía trước hồ nước có liễu rũ, rừng hoa hướng 


70 


dương vàng, rừng cà tomat đỏ mộng (đặc biệt Hàn quốc thường dùng cà 
tomat nhỏ xíu ăn tráng miệng. Tiếng Anh gọi là baby tomato rất ngọt 
và đồ như trái hồng Đà lạt. Quý sư cô Việt-nam rất thích). Lẫn và dựa 
vào thế núi, suối, hoa và cây cảnh, cảnh trí chùa Vân môn thật là thiển 
vị và mỹ thuật như trong tranh vẽ. 


Chùa Vân môn cũng là một di tích lịch sử vì chùa có nhiều cổ vật 
như giữa sân có cây tùng đã sống hơn 500 năm. Thân cây to lớn (bốn 
người giang tay ôm mới xuể) cành lá sum suê là xà dưới mặt đất như 
trái nấm khổng lổ, ánh nắng khó xuyên vào trong vì nhiều lớp lá chồng 
lên nhau rất ngộ; có trụ lỗổng đèn bằng xi măng cao 258cm, ngang 98 
cm thuộc thời đại Silla Thống nhất; một vạc đồng đen nặng 18kg, cao 
55cm, bể ngang 19,5cm thuộc năm thứ 21 vua Moon-johng trị vì tức 
năm 1067; bia khắc của quốc sư Won-ung cao 230 cm, ngang 91cm 
thuộc triều Goryeo, vua Injohng; tượng Đức Phật Thích ca với tư thế 
hàng phục ma vương cao 1.5m, hào quang 92cm... và nhiều cổ vật 
khác. 


Giống như các Phật học Ni việnkhác, chúng chùa Vân môn học 
kinh, ngồi thiển, sản xuất (làm kim chi, may y phục tu sĩ và làm các 
pháp khí khác như chuông mõ...) và lao động trồng rau, củ... để dùng 
hàng ngày. Dọc đường từ bãi đậu xe bước vào cổng chùa hơn một cây 
số là những cánh đồng rau xanh, dây leo ủ qua, dưa leo, mướp đắng... 
vì đang là mùa mưa lớn, nên luống đất được quý ni ủ trong bao nilông 
màu sẫm bóng dài nguyên một mãnh. Lúc đầu nhìn không kỹ, tôi tưởng 
phân bón giống như dầu hắt quệt, nhưng sau khi nghe giải thích mới 
biết. Hầu hết các ni cô ở đây đều rất trẻ vì là sa-di-ni (mặc nguyên 
đòng phục bộ màu vàng nhã), thức xoa ma na (sắc phục màu lam cổ 
viền nâu, khác với tỳ-kheo-ni thì toàn màu lam) và tất cả khi tụng kinh 
đều đắp y nâu (chớ không phải màu vàng như ở Việt-nam, Trung quốc, 
TaIwan...). 


Là một bán đảo, nhưng lại nhiều núi đổi cây xanh toả khí, nên khí 
hậu mát quanh năm, mùa đông lạnh có tuyết rơi, nhưng không có nóng 
như ở Delhi, nên hầu hết người Hàn quốc đặc biệt quý sư cô da rất 
trắng và sáng sủa. 

CHÙA PHẬT QUỐC (Bulguksa) toạ lạc tại số 15, ]inhyeon-dong, 
Gyeongju-si, Gyeongsangbuk-do, Điện thoại: 0054 746 9912~4, được tổ 
chức Unesco công nhận là di sản văn hoá thế giới vì đây là chùa cổ có 
bể dày lịch sử trên 1.400 năm. 


7] 


Chùa được xây năm 528, sau khi Phật giáo chính thức được vua 
Beopheung chấp nhận. Đáp ứng lại lời nguyện của mẫu hậu và hoàng 
hậu Gi Yun, vua đã cho xây chùa này và đã tên là chùa Phật Quốc. 
Năm 574, mẫu hậu của vua Jinheung trùng tu lại chùa và đúc hai tượng 
Đức Phật Tỳ-lô-giá-na và A-di-đà. Năm 670, giảng đường Museoljeon 
(Vô-ngôn) được thành lập. Năm 681, tượng Đức Phật Thích ca và hai bổ 
tát được đúc. Từ năm 774, chánh quyển Hàn quốc phụ trách và hoàn tất 
công trình xây chùa Phật quốc. 


Chùa đã chia thành năm khu vực chính là Chánh điện DaeungJeon 
(Đại Giác), Đại sảnh Geungnakjeon (Cực lạc), chánh điện Birojeon 
(thờ Đức Phật Vairojeon), Điện Gwaneumjeon thờ bồ tát Quan-thế-âm 
và Jijangjeon. Thêm vào đó, còn có hơn 100 cao ốc với nhiều tiện nghi 
khác. Toàn bộ chùa này đã bị đội quân xâm lăng Nhật bản đốt cháy 
thiêu nhiều lần. Từ năm 1612 đến 1973 được trùng tu lại và năm 1995 
chùa được công nhận là di sản thế giới. Nhiều vị tăng nổi tiếng như 
Euisang, Shinrim, Pyohun, Daehyun... từng là các trụ trì ở đây. 


Chùa có những di vật cổ như cầu đá Hoa Sen (Yeonhwagyo, có 10 
bậc) và cầu đá Thất Bảo (Chiibogyo, có 8 bậc) để dẫn đến cổng Cực 
lạc Phương Tây và bước vào chánh điện Cực lạc của Đức Phật A-di-đà 
(Vô-lượng-quang), rồi bước vào cổng chính Hoà bình (Anyangmun) 
nguyên thuỷ xây năm 751, sau này có trùng tu lại. Lại có cầu đá Mây 
Xanh (Cheongungyo, có 17 bậc) và cầu đá Mây Trắng (Baekungyo, có 
16 bậc) dẫn đến chánh điện chính Daeungjeon được xây năm 751 và 
sau này cũng xây lại. Có cổng Vàng Tía (Jahamun) xuất phát từ hào 
quang màu vàng tía của Đức Phật. Cổng này cũng bị đốt cháy là được 
trùng tu lại nhiều lần. Nền của chùa được lót bằng đá tẳng lớn tự nhiên 
theo thế núi cao thấp và sắp đá cho bằng phẳng rồi xây, nên thế chùa 
cũng cao thấp theo sườn núi và mờ ẩn dưới các bóng cây to. Tháp Thất 
Bảo (Daborap) cao 10.4m hình vuông tượng trưng cho Tứ đế, bốn bên 
đều có bốn bậc thang 10 nấc đưa lên tháp cao. Có hai tượng Phật bằng 
vàng và nhiều xá lợi thờ bên trong. Tháp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ba 
tầng cao 10.4m có § hoa sen vàng ở 8 hướng xây năm 751 trong thời 
đại Silla Thống Nhất. Tháp Saritap thờ xá lợi của Đức Phật do hoàng 
hậu của vua Hongang (875-885) thuộc triểu đại Silla Thống Nhất xây 
dựng... Tất cả đều được công nhận là quốc bảo Hàn quốc. Vào mùa 
đông, tuyết phủ trắng trên các mái chùa, chóp cây và vào mùa thu lá 
bàng vàng rơi lả tả đầy sân... tạo cho cảnh chùa thêm mỹ quan và du 


72 


khách chiêm bái như nhẹ đi phiển não trước cảnh chùa như tiên cảnh 
siêu thoát này. 

HANG ĐỘNG SOKKUR (hang động của Đức Phật) cũng được 
Unesco công nhận là Di sản Văn hoá Thế giới vì nơi đây có khắc nhiều 
tượng Phật và bồ tát trên vách núi có lịch sử hơn 1000 năm cùng thời 
với chùa Phật Quốc. Nghệ nhân đã khắc một trong những tượng Phật 
đẹp nhất thế giới tại đây. Hang toạ lạc trên núi Toham-san, phía sau 
chùa Phật Quốc. Mặt tượng Phật hướng về mặt trời để mỗi sáng đón 
lấy những tia nắng ấm đầu tiên. Cũng có một mái hình vòm cao 9 mét 
có khắc tượng bồ tát Quan-Thế-Âm chín đâu. Ngoài ra cũng có tượng 
39 vị bồ tát, 10 vị đại đệ tử của Đức Phật, chư thiên và các thần hộ 
pháp... tất cả như tạo thành một cảnh giới Phật sống động trong các 
hang động tự nhiên. Nghệ nhân khắc đường nét rất tinh vi, uyển 
chuyển mềm mại khó thấy được ở nơi khác. Điều này đã cho thấy 
trường phái nghệ thuật của thời đại hoàng kim Silla Thống nhất đạt đến 
đỉnh cao. 


Suốt trong thời đại Choson, Phật giáo bị đàn áp, người ta gần như 
quên hẳn những tuyệt tác này. Cho đến một hôm vào năm 1909, có một 
người đưa thư chạy vào hang để tránh mưa gió vần vũ bên ngoài và 
trong ánh sáng mờ mờ của hang động, ông ta đã phát hiện ra sự hùng vĩ 
và thiêng liêng của những tượng đá này. Năm 1913, Nhật bản đã trải 
qua 2 năm để trùng tu lại các hang động này. Năm 1920, sữa chữa 
thêm một lần nữa. Năm 1961-1964 với sự giúp đỡ của Unesco, hang lại 
được trùng tu lần cuối và bây giờ được nằm trong danh sách Di sản văn 
hoá thế giới. Như vậy, riêng Phật giáo Hàn quốc đã có ba thánh tích 
được Unesco công nhận liệt vào danh sách Văn hoá thế giới. Thật là 
một niềm tự hào lớn cho đất nước Hàn quốc và cho cả giới Phật giáo 
trên thế giới. 

Rất tiếc khi đoàn chúng tôi đến chùa Phật Quốc thì mưa to gió lớn 
quá, sợ đường núi trơn trợt nguy hiểm tánh mạng, nên chương trình leo 
tiếp lên núi để đến chiêm bái hang động Sokkuk này bị huỷ bỏ. Thật là 
quá uống, đành hẹn dịp sau và chỉ biết tạm chiêm ngưỡng danh lam 
này qua các post card thôi. 


Delhi, ngày 19-07-2004 


73 


NI GIỚI PHẬT GIÁO HÀN QUỐC 


Phật giáo được du nhập vào Hàn quốc đến nay hơn 1600 năm, 
nhưng lịch sử của Phật giáo Hàn quốc không có nhiều ghi nhận về hoạt 
động của ni giới. 

Thật ra ở Hàn quốc, ni giới đã có công lớn trong việc truyền bá 
Phật pháp ở những giai đoạn đầu của lịch sử. Qua các thời đại Tam 
kinh (37 trước tây lịch-668 sau tây lịch), Silla Thống nhất (668-935), 
Goryeo (còn gọi Ớoh Ryur hoặc Koryo, 918-1392), Joreon (còn gọi Joh 
Surn hoặc Choson 1392-1910) và thời hiện đại ngày nay, Phật giáo tiếp 
tục được duy trì và phát triển. Tuỳ địa phương khác nhau mà vị trí, vai 
trò và sự biểu hiện của ni giới trong Phật giáo cũng đa dạng tuỳ duyên. 


NI GIỚI TRONG THỜI TAM KINH (Goguryeo, Baekje và Silla) 


Lịch sử Phật giáo Hàn quốc ghi nhận Sunim Sa Morye là vị tỳ- 
kheo-ni đầu tiên (“sunửn` có nghĩa là đại đức hoặc ni sư trong tiếng 
Hàn quốc) đã hỗ trợ đắc lực cho hoà thượng Ado mang Phật giáo 
truyền vào kinh đô Silla. Tám năm sau khi Phật giáo được chính thức 
chấp nhận ở đây, do ngưỡng mộ đức hạnh Sunim Sa Morye, hoàng hậu 
của vua Beopheung đã xây chùa Youngheong cúng dường, sau đó xuất 
gia trở thành sunim Myobop và là vị tỳ-kheo-ni đầu tiên của Giáo hội 
ni ở Silla. 

Trong sử Tam kinh (Samguk-sagi) có ghi rằng vua Jinheung quy y 
Tam bảo và được đặt pháp danh là Beop Un. Hoàng hậu của vua 
Jinheung xuất gia làm tỳ-kheo-ni Bopun và tu học ở chùa Young- 
heung.Š Sau đó, có nhiều nữ Phật tử nữa cũng xuất gia theo sunim. 
Ngoài ra, còn có phu nhân Jiso của tế tướng Kim Yu-si cũng xuất gia 
trở thành tỳ-kheo-ni sau khi chồng bà chết.” 


Vào triều đại Jin Pyong (681-692), hoà thượng Won Gwang là một 
danh tăng Trung quốc (đời nhà Tuỳ) đến Hàn quốc tổ chức lễ Juhm- 
chal. Nhân đó, có một tỳ-kheo-ni đã cúng nhiều đất đai cho hoà thượng 
thực hiện Phật sự này. Tỳ-kheo-ni Ji Hye ở chùa Anhung cũng thường 
tổ chức lễ này mỗi năm. Sử Tam kinh cũng có để cập trường hợp của 


Š Annals of Three Kingdoms, tập 3 nói Hoàng hậu Beop Heung đã thành lập chùa Yeong-heung: 
trích trong Activities of Korean Buddhist Nuns: An Historical Review, Gyehwan Sunim; 8" 
Sakyadhita International Conference on Buddhist Women, Korea, 2004, trang 34. 

: History of the Three Kingdoms, vol. 43, Yeol Joen 3, Gim Yusin, vol.2; Như trên, trang 34. 


74 


một tỳ-kheo-ni lương y đã chữa lành bịnh cho quốc sư Gyeong Heung 
Dae Deok trong triều đại vua Sin Mun (681-692). 


Vào năm thứ 12 triều vua Jinheung, vua đã sắc ban cho pháp sư 
Hyeryang ở kinh đô Goguryeo làm quốc sư và tỳ-kheo-ni Ani làm ni 
trưởng của Giáo hội ni.” Đây là một sự kiện quan trọng chứng tỏ ni 
giới cũng được chú trọng. 


Sử của kinh đô Baekje cũng đề cập vai trò tích cực của tỳ-kheo-ni. 
Chẳng hạn vào năm 577, vua Widuck đã phái một tỳ-kheo-ni sang Nhật 
bản để giảng dạy Phật pháp. Bên cạnh đó, biên niên sử Nihonshoki 
(Nhật bản) chép rằng vào năm 588, có 3 tỳ-kheo-ni Hàn quốc đầu tiên 
thọ giới ở Nhật bản do hoà thượng Hye Pyeon (kinh đô Gogureyo) 
truyền giới và sau đó họ trở về lại Baekje để học luật ba năm. Năm 
655 vào triều vua Uija, có tỳ-kheo-ni lương y Beop Myeong sang Nhật 
bản trị bịnh bằng phương pháp trì kinh Duy Ma. Tất cả những tường 
thuật này đã minh chứng vai trò tích cực của các tỳ-kheo-ni trong sứ 
mệnh hoằng pháp độ sanh. '' 


Sử Nihonshoki còn nói rằng vào năm 687có một đoàn gồm 22 tỳ 
kheo, tỳ kheo ni và Phật tử của kinh đô Silla đến trú tại Musasinokuni 
(nay là thủ đô Tokyo, Nhật bản). “ Lần đầu tiên vào năm 757 ở quận 
Silla thuộc Musasino, các tỳ kheo và tỳ-kheo-ni đã tích cực phổ biến 
Phật pháp (theo sử Phật giáo Nhật bản Genkoushakusho). Đặc biệt 
trong Tuyển tập thơ Manyosu Nhật bản” có để cập đến danh ni Hyeon 
Won. 


Tóm lại, lịch sử Hàn quốc ghi nhận ni giới đạt vị trí cao nhất trong 
thời đại Tam kinh. Trong thời này không chỉ thứ dân mà đến cả hoàng 
hậu quý tộc cũng xuất gia thọ giới và đóng góp trong sự nghiệp hoằng 
pháp. 

NI GIỚI TRONG TRIỀU ĐẠI GORYEO 


Kế thừa thời Tam kinh, triều đại Goryeo cũng có nhiều hoàng gia 
quy y Tam bảo và thọ giới như hoàng hậu Yeon xuất gia sau khi vua 
Gong Min băng hà. Các tỳ-kheo-ni: Seong Hyo (còn gọi là J¡n Hye) 


'° Gim Yeongtae, Ordination of Bhikkhuni, Playpeople and Official Priests, Seoul: Korea Culture 
and Won Buddhism Ideology; 8” Sakyadhita International Conference on Buddhist Women, Korea, 
2004, trang 34. 

'! Như trên. 

!? Nihonshoki, vol.30, the first year of empress Jito, như trên, trang 34. 

, NÑihonkotenbungakudaikel, vol.4, Iwanamishoten Press, 1957, như trên. 


1ộ 


(1255-1324), Jong Min, Cheong Won, Yo Yeon và Hui Won đã nhập hạ 
3 tháng tại chùa Su Seon và được quốc sư Hye Sim cấp chứng điệp an 
cư kiết hạ.” Các chứng điệp này thể hiện phong cách nghệ thuật viết 
chữ đẹp Eom Gok, Mu Hak.!` Vào năm thứ bảy của vua Woo trị vì 
(tháng 5, năm 1381) trong ni giới xuất hiện một tỳ-kheo-ni đức hạnh và 
có tài năng đặc biệt, vị ni này đã cảm hoá rất nhiều người theo đạo 
Phật.“ Tỳ-kheo-ni Manbuhoi đã cùng với chư tăng hoằng pháp” và 
khuyên Phật tử niệm Phật tụng kinh sẽ giúp cho Phật tử khi chết không 
cảm thấy đau đớn hay sợ sệt. Ni chúng và Phật tử mỗi buổi sáng tối 
thường tụng kinh Kim cang, Hoa nghiêm, Di đà, kinh Ngàn mắt Ngàn 
tay... Những kinh này nhấn mạnh lòng từ bi và bao dung đối với người 
khác và những giáo lý căn bản để người tu tập có thể sống một đời 
sống an lạc. 


Trong thời hậu Goryeo, pháp hiệu của các tỳ-kheo-ni như Ji Gong, 
Na Ong và Bo U cũng được ghi trong văn bia của các bậc thầy tổ. Cùng 
với danh tánh các vị tỳ kheo, rất nhiều tên các tỳ-kheo-ni cũng được 
khắc trong văn mộ chí. ° 


Cuối thời Goryeo, tỳ-kheo-ni Myo Deok đã phát tâm ấn tống sách 
“The Analects of Baekunhwasang” khắc trên gỗ do nghệ nhân 
Kyunghan (bút hiệu Baekun) thực hiện. Điều này cũng đánh dấu thời 
điểm phát triển nghệ thuật ¡n ấn. 

Đối với ni giới, Phật giáo là đời sống hàng ngày hơn là một tôn 
giáo cao thượng. Suốt trong triều đại Goryeo, ni giới đã không gia nhập 
vào chính trị, thay vào đó, họ thường tu hạnh bố thí, cúng dường hoặc 
xuất gia. Những người nghèo thường hay cho con vào chùa hay những 
người giàu cúng những người nô lệ vào chùa làm công quả. Đây là một 
cách cúng dường sức lao động. Nữ giới thường đưa con cái đến chùa 
quy y Tam bảo. Có những bà mẹ trở thành tỳ-kheo-ni, sau khi đã cho 
con mình xuất gia hoặc chồng chết. Và cũng có nhiều mệnh phụ quý 


'* *Quotations of National Master Chogye Jingak°, Korea Buddhism Compendium 6, 28:1; như trên, 
trang 35. 

ĐT Saek, “Record on Eom Gok°, Mok Eun Compliation, như trên, trang 35. 

tạ Goryeosa, vol. 134, Yeol Joen 47, như trên, trang 35. 

! Han Bogwang, “Types and Roles on Religious Association”, Buddhist Gazette, vol. 30, 1993, như 
trên, trang 35. 

'3 Kim Young Mi, Bhikkhuni Sakyadhita Activities and Social Status in the Goryeo Dynasty (Studies 
on Korean Culture, vol. I, 2002), như trên, trang 35. 

'? Activities of Korean Buddhist Nuns: An Historical Review, Gyehwan Sunim; 8° Sakyadhita 
International Conference on Buddhist Women, Korea, 2004, trang 32 


76 


tộc xuất gia ở chùa ni Jongop-won xây tại thủ đô vào năm thứ 38 vua 
Gojong trị vì. 


Lịch sử cũng ghi nhận rằng vào năm thứ 14 vua Chungrgul trị vì, 
công chúa của triều đại Yuan làm hoàng hậu của vua Chungryul, 
thường mời chư ni vào cung để tham vấn giáo lý. 


NI GIỚI TRONG TRIỀU ĐẠI JOSEON 


Khác với những thời đại trước, triểu đại Joseon lấy Khổng giáo 
làm hệ tư tưởng chỉ đạo cai trị thần dân, Phật giáo mất dần dân ảnh 
hưởng về mặt xã hội, chính trị và thậm chí bị kỳ thị đàn áp. Vào năm 
thứ 11 trị vì của vua Sejong, nữ giới cấm không được tới chùa và quý 
thầy không được tới nhà các quả phụ. Mặc dù thế, nữ giới vẫn thích 
Phật giáo, tìm sự an lạc trong kinh điển và tìm cầu phước báo trong 
hoạt động Phật sự khiến cho vua Taejong đã phải than thở: “Ta đã cấm 
các nữ quý tộc không được hành lễ Phật giáo nhưng họ vẫn tiếp tục 
tụng kinh, trì giới... cầu nguyện cho gia đình được sống lâu và bình an, 
không có gì có thể dừng họ lại được...”. 


Đây là một bằng chứng cho thấy Phật giáo vẫn là một tôn giáo 
thịnh hành trong nữ giới thời Joseon. Nữ giới Hàn quốc đã theo bước 
chân của các nữ quý tộc để ủng hộ Phật pháp, đến chùa lạy Phật, dù 
không đủ phương tiện như các mệnh phụ quý tộc nhưng họ có thể cúng 
dường tịnh tài và thực phẩm trong khả năng cho phép. Do áp lực triều 
chính chống lại Phật giáo thời bấy giờ, giới hạn việc cúng dường và 
cấm chư tăng không được lai vãng vào các thành phố. 


Sử kể rằng suốt thời gian hoàng hậu Mun Jeong (1545-1553) nhiếp 
chính””, đã có 5000 tỳ-kheo-ni và đặc biệt vài danh ni đã tu học ở 
những ni viện Jasu Won và Insu Won. Nhưng do chánh sách đàn áp, hai 
ni viện Jasu Won và Insu Won cuối cùng cũng bị phá huỷ và các tỳ- 
kheo-ni bị trục xuất khỏi thủ đô. Tuy vậy, các tỳ-kheo-ni cũng nỗ lực 
duy trì đạo Phật như sư cô Gim Suyeong sống ở chùa Naewon, đã cúng 
dường tiền để xây chùa. Sư cô Hong Sanggeun cúng nhiều gạo cho 
chùa Yu Joen tổ chức lễ. Một số thành viên trong hoàng gia yêu cầu 
triều đình trả lại quyền lợi cho chùa và các tỳ-kheo-ni đóng vai trò như 
người trung gian giữa chùa và hoàng gia, khuyến khích họ tu tập và ủng 
hộ Phật pháp. Các tỳ-kheo-ni như chất xúc tác cho sự sống còn và phát 


?® Mun Jeongsilrok hoặc The Journals of King Myeong Jong, vol. 1§ nói rằng trong thời hoàng hậu 
nhiếp chính, các tỳ-kheo-ni thường gần gũi ngồi cạnh hoàng hậu. 


77 


triển Phật giáo giữa chính sách thiên về Khổng giáo và đàn áp Phật 
giáo của triều đại Joseon.”" 
NI GIỚI TRONG THỜI HIỆN ĐẠI 


Ni giới là nguồn sống và sức mạnh trong lịch sử Phật giáo Hàn 
quốc và sức mạnh này liên quan mật thiết với Phật giáo Hàn quốc. Ni 
giới chiếm đa số từ 70% đến 80% tổng số giới xuất gia toàn quốc. Hiện 
nay, hơn một nửa tỳ-kheo-ni thuộc Giáo hội Tăng già Jogye lãnh đạo 
Phật giáo ở Hàn quốc và 16.000 vị thọ cụ túc trong Giáo hội Tăng già 
Jogye thì một nửa số này là tỳ-kheo-ni. Đặc biệt trong mùa hạ năm 
2003, có 940 tỳ-kheo-ni trong số 2.159 vị từ 91 chùa của toàn bán đảo 
Hàn quốc đến nhập hạ.” 


NI giới ngày nay đóng vai trò quan trọng trong xã hội và tăng già. 
Những hoạt động của ni giới được mở rộng trong việc thuyết giảng 
Phật pháp. Họ học cả giáo dục trong đạo và ngoài đời và nhiều vị với 
văn bằng tiến sĩ, thạc sĩ đã có thể dạy các tỳ-kheo-ni trong các trường 
cao đẳng Phật giáo. Hiện nay có 80 tỳ kheo và tỳ kheo ni đang là pháp 
sư và có khoảng 60 tỳ kheo và tỳ-kheo-ni đang là giảng sư các ở trường 
Phật giáo và đại học Dongkuk. Sự thay đổi đáng khích lệ này là kết 
quả của những nỗ lực và sự tự tu tập của họ. Hơn 100 tỳ-kheo-ni đã tốt 
nghiệp khoá hoằng pháp ở chùa Namjlang, tại Sangju. Đây là một sinh 
khí mới cho Giáo hội ni tại Hàn quốc. Thật là vinh hạnh và vĩ đại cho 
Giáo hội ni là vừa qua được giới thiệu ba ni trưởng đạo cao đức trọng là 
quý sư bà: Geumryong, Hyeoak và Sueak được ghi vào sử Phật giáo 
hiện đại của Hàn quốc. 


Hơn 30 trung tâm thiển trên toàn bán đảo Hàn quốc của tỳ-kheo- 
ni được trùng tu như trung tâm thiền của tu viện Gyunsung, Naewon, 
Daesung, Daesung, Daewon, Boduck... Những giảng đường thuyết 
pháp, trường Sơ cấp, Cao cấp và đại học Phật giáo được thành lập với 
số lượng đông đảo các ni tham học. Ni giới trở thành bồ tát (Bosal: theo 
tiếng Hàn là các nữ Phật tử, người phục vụ cho người khác) của lòng 
từ, mang những lời dạy giải thoát của Đức Phật hoà nhập vào thực tế 
cuộc đời trong nhiều lãnh vực như văn hoá, từ thiện xã hội, giáo dục... 
Sự thành lập Học viện Phát triển Nữ giới (Buddhist Women`Sakyadhita 


*?' Activities of Korean Buddhist Nuns: An Historical Review, Gyehwan Sunim; 8” Sakyadhita 
International Conference on Buddhist Women, Korea, 2004, trang 32. 

? Seonsa Banghamrok o Temple Visistors'Book, National Temple Association, 2003; như trên, trang 
35. 


78 


Developmemf Institute) là biểu tượng kiên cố của nữ giới Hàn quốc và 
phản ảnh sự nỗ lực của họ cống hiến cho Phật giáo và xã hội. Hiện 
nay, một số lớn nữ Phật tử gia nhập vào nhiều hoạt động từ công quả 
tay chân đến nghiên cứu kinh điển, phiên dịch ấn tống, thiển định, tụng 
kinh trì chú, hoạt động xã hội và văn hoá Phật giáo. Đây là khuynh 
hướng rất đáng khích lệ. 


Hội tỳ-kheo-ni Hàn quốc Giáo hội Jogye đã thành lập Phật học Ni 
viện Beob Ryong Sa vào năm 2003 để tạo điều kiện cho ni giới nghiên 
cứu Phật pháp, đem Phật pháp đi vào cuộc đời và xây dựng một xã hội 
từ bi. 

Tóm lại, 1700 năm lịch sử Phật giáo Hàn quốc đã cho thấy Phật 
giáo Hàn quốc đã có đóng góp lớn lao để xây dựng nền văn hoá giàu 
có và phong phú cho bán đảo Hàn quốc với tinh thần và truyền thống 
lâu dài “cứu nước và phục vụ chúng sanh`. Phật giáo Hàn quốc hồi phục 
sau 500 năm bị đàn áp triều Joseon. Tại đây, ni giới là những nhân tố 
tích cực đóng góp đằng sau những thành đạt lịch sử ấy. Ni giới đóng vai 
trò quan trọng cùng với chư tăng xây dựng một xã hội tốt đẹp, trong đó 
ni giới đã có điều kiện trình bày khả năng của họ như là những người 
nỗ lực tu tập, những sứ giả thừa kế chánh pháp và là những biểu tượng 
sống động của lòng từ bi. Bằng cách này, họ đã xây dựng một chỗ đứng 
của họ trong lòng xã hội Hàn quốc. 


Sách Tham Khảo 


1) Discipline and Practice of Buddhist Women: Past and 
Present, Kwangwu Sunim, s" Sakyadhita International 
Conference on Buddhist Women, Korea, 2004, trang 5-9. 


2) Activities of Korean Buddhist Nuns: An Historical 
Review, Ơyehwan Sunim; Như trên, trang 29-35. 


3) A Panorama of 5000 Years: Korean History, Andrew 
C. Nahm, Hollym Corporation, USA, 1969. 


79 


NỮ GIỚI VÀ GIỚI LUẬT PHẬT GIÁO 


(Tham luận đọc tại Hội Nghị Phụ Nữ Sakyadhita Quốc tế, tổ chức 
ở thủ đô Seoul, Nam Hàn, ngày 29-06-2004) 


Trong các xã hội phụ hệ Đông phương, vai trò của nữ giới được 
xem là thấp kém hơn nam giới, nhưng định kiến như vậy không thể 
chấp nhận trong một xã hội văn minh. Đức Phật là bậc đạo sư đầu tiên 
đã nhận ra tiểm năng của nữ giới và tạo nhiều cơ hội cho nữ giới phát 
huy khả năng tâm linh và hoạt động xã hội của họ. 

Chúng ta biết rằng sau khi giác ngộ, lúc đầu Đức Phật cũng đã 
miễn cưỡng ngần ngại độ người, giai đoạn đó gọi là giai đoạn “im 
lặng” của ngài. Nữ giới cũng thế lúc đầu không được gia nhập tăng 
đoàn, Tôn giả A-Nan và Di Mẫu Kiểu-Đàm-Di (Mahapajapati Gotami) 
đã tha thiết cầu xin Đức Phật. Với sự đãm bảo của tôn giả A-Nan, Di 
Mẫu Kiều-Đàm-Di đã chấp nhận tuân thủ /ázn kính pháp, Đức Phật đã 
chấp nhận cho bà” cùng với 500 cung phi mỹ nữ gia nhập vào tăng 
đoàn. Tám kính pháp ”” như sau: 

I. Tỳ-kheo-ni dù cho thọ đại giới 100 năm cũng phải 
cung kính chấp tay, đảnh lễ và xử sự đúng pháp đối với một 
tân tỳ kheo dù mới thọ giới một ngày. 

2. Một ty-kheo-ni không được an cư nơi không có tỳ 
kheo tăng. 

3. Mỗi nửa tháng tỳ-kheo-ni cần hỏi thỉnh chúng tỳ 
kheo tăng ngày đến giáo giới. 

4. Sau mùa an cư kiết hạ, tỳ-kheo-ni cần phải làm lễ tự 
tứ trước hai bộ tăng già để cầu thỉnh chỉ lỗi nếu có thấy, nghe 
và nghI. 

5. Ty-kheo-ni phạm trọng tội, nửa tháng phải hành 
pháp Ma-Na-Đoả trước cả hai bộ tăng già. 

6. Sau khi học tập sáu giới pháp trong hai năm, vị ni ấy 
phải đến trước hai bộ tăng già cầu xin thọ cụ túc giới. 


3 Vinaya Pitaka, vol. H, Pali Text Society, trang 256. 
”! Như trên 


S0 


7. Không vì duyên cớ gì, một tỳ-kheo-ni có thể mắng 
nhiếc hoặc chỉ trích một tỳ kheo tăng. 


8. Tỳ-kheo-ni không được phê bình tỳ kheo, nhưng tỳ 
kheo tăng có quyền phê bình tỳ-kheo-mi. 


Trong quy luật thiển môn của ni chúng những pháp này được tuân 
thủ nghiêm nhặt. Luật Đàm-vô-đức (Dharmagupa)”(bản Hán) so sánh 
tám kính pháp này như nhánh cầu bắt qua sông lớn để hành giả có thể 
đi đến bờ bên kia giải thoát”. Nhiều kinh nói rằng tất cả 500 tỳ-kheo-ni 
này đều đạt được an lạc giải thoát. Đức Phật cũng đã chế giới bổn tỳ- 
kheo-ni và nghỉ thức truyền giới tỳ-kheo-ni” cho ni chúng. Điều này 
cho thấy rõ rằng ni chúng được làm giới tử thọ giới và phải trải qua hai 
giai đoạn: đâu tiên thọ giới trong ni bộ, rỗi sau đó qua tăng bộ.” 


Ni giới có nhiều trách nhiệm và bổn phận hơn khi họ phát nguyện 
thọ giới Tỳ kheo ni. Họ được phép bố tất tụng giới tỳ-kheo-ni 
(Bhikkhuni Patinokkha) trong đó bao gồm các giới điều và oai nghi của 
ni. Trong luật tạng Pali nói có 227 giới cho tăng, trong khi có 311 giới” 
cho ni gồm trong 7 phần. Giới bổn tỳ-kheo-ni được kết tập tại thành 
Xá-vệ (Sravasf1). 


Trong luật tạng Pali có để cập 305 trường hợp của tăng và 59 
trường hợp của ni.” Như vậy tỷ lệ trường hợp nữ giới được để cập là 
16,2% trong tổng số nam giới. Điều này có nghĩa là Đức Phật đã mở 
cánh cửa đón nhận nữ giới và nữ giới hoan hỉ gia nhập đời sống phạm 
hạnh, nhưng thái độ của xã hội đối với phụ nữ dường như biến chuyển 
quá chậm chạp và vị trí phụ nữ vẫn bị coi là thấp và còn giới hạn. Mặc 


® Dharmagupta (S) Đàm vô Đức; Maha-Dhamma-rakkhita, Pháp Mật bộ, Đàm vô Đức bộ, Đạt Ma Cấp 
Đa: I- Một đại sư có công trong cuộc hoăng dương Phật pháp đời vua A dục, thê kỷ thứ 3 trước công 
nguyên. 2- Đàm vô Đức bộ = Pháp mật bộ, một bộ phái đạo Phật. 

% Taisho, vol. 22, trang 923 B.Anujanami bhikkhave ckato upasampannaya bhikkhunisanghe 
visuddhaya bhikkhusanghe upasampadamii. Vinaya Pitaka, vol. IL, Pali Text Soclety, trang 271-74. 

” Anujanami bhikkhav ekato upasampannaya bhikkhunisanghe visuddhaya bhikkhusanghe 
upasampadanii (Vinaya Pitaka, vol. II, Pali Text Soclety, trang 271-74). Tạm dịch: Này các tỳ kheo, 
Ta cho phép ni chúng thọ giới ở Tăng bộ, sau khi đã nhận giới ở Ni bộ rồi. 

*® Vinaya Pitaka, vol. H, Pali Text Society, trang 275. 

” Luật Tứ Phần Bắc Tông để cập tỳ kheo có 250 giới và tỳ kheo ni có 348 giới. Ni giới ở Trung 
Quốc, Triều Tiên và Việt nam... thường giữ giới theo luật này, trong khi các ni ở các nước như Tây 
tạng, Nepal và Mông Cổ... giữ giới theo luật Mulasarvastivada. 

ao Shalim, A Statistical Study of the Role of Women ¡in the Development of Early Buddhism, 2000, Delhi 


University, trang 201. 


S1 


dù vậy, một số lớn ni giới trong thời Đức Phật đã tỏ ra rất xuất sắc 
trong nhiều lãnh vực khác nhau. 


Có ba nguồn tư liệu chính nói về huyền thoại và các mẫu chuyện 
của nữ giới là kinh Kinh Thí-dụ (Apadana}`, Tăng chỉ bộ kinh 
(Anguftara-Nikaya) và Trưởng lão mi kệ (Therigatha). Trong đó, Trưởng 
lão ni kệ kể lại rất rõ các công hạnh khác nhau của nữ giới, những vị 
đã tự nỗ lực tu tập để chứng đắc Niết-bàn. Kinh Luận-mãn-túc-hi-cần 
(Manorathapurani-sufa thuộc Tăng chi bộ kinh) để cập danh sách các 
bậc trưởng lão ni, sa-di-ni và các cận sự nữ thanh tịnh và đức độ. 


Được phép của Đức Phật cho thành lập giáo đoàn ni, Di Mẫu 
Kiều-Đàm-Di đã tạo nhiều điều kiện tu tập cho ni giới thậm chí ngay 
cả nhiều phụ nữ bất hạnh, đau khổ cũng đều được giải thoát khỏi sự 
ràng buộc. Chẳng hạn trong một số kinh ở Tăng Chi Bộ và Tương Ưng 
Bộ, Đức Phật đã tuyên bố như vậy: 


“Này các con, nếu các con có thể xuất gia sống đời sống không 
nhà, các con có thể trở thành như khất sĩ ni Khema và 
Uppalavanna”. 


Nàng Khema (Khema có nghĩa là “an lạc” hoặc “niết-bàn”) là một 
cận sự nữ thuần thành và ủng hộ Phật pháp trong thời Đức Phật Liên- 
hoa-tôn Như Lai (Pađmorrara). Trong thời Đức Phật Ca-diếp, nàng là 
con gái của vua Kiki xứ Varanasi, tên là Samani, sống đời sống thanh 
tịnh và đã xây một tịnh xá cúng dường cho Đức Phật. Kế tiếp trong thời 
Đức Phật Tỳ-Bà-Thi, nàng đã thuyết giảng chánh pháp. Trong thời Đức 
Phật Ca-la-tôn-đại (Kakusandha) và Konagarnana, nàng đã xây dựng 
nhiều đại tĩnh xá cúng dường cho Đức Phật và chư tăng. Trong thời Đức 
Phật Thích Ca Mâu Ni, nàng sanh ra trong hoàng tộc Sagala xứ 
Madradesa và là hoàng hậu tuyệt đẹp của vua Bình-sa-vương 
(Bimbisara), nước Ma-Kiệt-Đà (Magadha). Kinh kể lại rằng nàng 
không bao giờ xuất hiện ở trước Đức Phật, bởi vì nàng nghĩ rằng Như 
lai không bao giờ quan tâm đến vẽ đẹp phụ nữ. Nhưng vào một ngày 
nọ, vua Bình-Sa-Vương thiết trai cúng dường Đức Phật và chúng tăng 
và đã mời các ca nữ đến vườn thượng uyển Trúc Lâm. Lúc đó, nàng 
Khema xuất hiện trước Đức Phật. Để giáo hoá lòng kiêu ngạo của 
nàng, Đức Phật thị hiện thần thông biến ra một tiên nữ tuyệt đẹp đứng 


3' Apadãna (P) Kinh Thí dụ, Sự nghiệp anh hùng, Kinh Chiến thắng vẻ vang. Một trong 15 tập trong 


Tiểu a hàm kế về sự chiến đấu để đạt đến giác ngộ của chư Phật và 559 vị Tỳ kheo và Tỳ kheo ni. 


S2 


cạnh hầu quạt cho ngài. Tiên nữ đột nhiên biến hiện, đầu tiên là một 
phụ nữ trung niên rồi trở thành một bà lão da nhăn, răng rụng và tóc 
bạc khiến cho Khema rất đổi kinh ngạc. Lồng kiêu ngạo về vẽ đẹp yêu 
kiểu của mình tan biến khi nàng nghe bài kệ sau: 


“AI nô lệ cho lòng tham dục khát át, 
Như con nhện không rời mạng nhện do mình tạo ra. 


Người trí dứt trừ khát ái, la xa trần tục, thoát khỏi lo âu, để lại 


t% * Ầ ^ 32 
đăng sau mọi sâu muộn ”””. 


Lời bình trong Trưởng Lão Ni Kệ nói thêm rằng khi Đức Phật nói 
kệ xong, nàng Khema liền chứng quả Alahán. Nàng trở thành một 
trong các đại đệ tử xuất chúng về mặt trí tuệ tinh thông. 


Trưởng Lão Ni Kệ còn mô tả sự giác ngộ chứng đắc của nhiều 
trưởng lão ni. Trong đó, các trưởng lão ni này kể lại kinh nghiệm sống, 
tu tập và bộc lộ trạng thái hỉ lạc của họ với niểm tin vào con đường giải 
thoát của đức Thế Tôn. Chẳng hạn, nàng Uppalavamna trong nhiều đời 
là một vị ni thông thái, đức hạnh, thường cúng dường thức ăn cho Đức 
Phật và nàng đã đạt được năng lực thần thông do nỗ lực tu tập. Vào 
thời của Đức Phật Thích-ca Mâu-ni, nàng Uppalavanna sinh làm con 
gái của một trưởng giả ở thành Xá-vệ (Sravasri). Nàng có tướng mạo 
xinh đẹp trong trắng như hoa sen xanh tinh khiết. Khi đến tuổi cập kê, 
nhiều hoàng tử và vua chúa đã đến cầu hôn, nhưng vì lòng chánh tín 
nàng muốn thế phát xuất gia. Một ngày nọ, người anh họ Ananda đã 
bày mưu lừa gạt và cưỡng hiếp nàng trong rừng. Vì việc này, từ đó 
nàng đã lánh xa nhà và sống một đời sống của nữ tu yên tĩnh. Sư cô 
siêng tu thiển định dùng ngọn đèn làm đối tượng để thiển quán. Sư cô 
đã đạt được bốn thiển (/jokasina) và Vô ngại Giải Đạo 
(pafisambhida), cuối cùng chứng được quả A-la-hấn và trí tuệ 
(abhÙana). 


Tỳ-kheo-ni Sanghamitra là con gái của hoàng đế A-dục cùng với 
anh nàng là tỳ kheo Mahendra đã giáo hoá vua Tissa của xứ Sinhala 
(bây giờ là Tích lan) và sư cô Sanghamitra đã thành lập giáo đoàn ni 
qua việc truyền giới cho hoàng hậu Anula cùng 500 cung phi mỹ nữ. 
Vào thế kỷ thứ IV, công chúa Hemamala (con gái của vua Kalinga) và 


3a “Ye ragaraftanupatanti sotam Sayamkatam makkatako va jalam Etampi chefvana vajanti dhra Anapekkhino 


sabbadukkham pahaya.” Dhammapada 24. 14, trans. S. Radhakrishnan, Madras, trang 167. 


S3 


phò mã Dantakumara đã mang răng xá lợi (đanfa-dhatuð) của Đức Phật 
tới đảo quốc này. Hoàng hậu Kumaradevi của vua Govindachandra, xứ 
Kanyakujia và Varanasi đã trùng tu tượng Đức Phật với tư thế Chuyển 
pháp luân ấn (đharmacakrdjina- mudra) và xây một đại tỉnh xá tất 
trang nghiêm cho ni giới ở Sarnath. Điều này chứng tổ Phật giáo thịnh 
hành vào thế kỷ XI. 


Giáo đoàn ni tỔn tại suốt một ngàn năm ở Tích lan và truyền 
thống này đã tiếp tục phát triển không dừng, bởi vì được truyền thừa 
sang Trung quốc mà ngày nay chúng ta có thể hồi sinh giáo đoàn ni ở 
Nam và Đông Nam Á và cuối cùng đã phục hồi được giáo đoàn ni như 
một tổ chức năng động tại các nước như Tích lan, Miến điện, Thái lan, 
Tây-tạng, Triều Tiên, Trung quốc, Nhật Bản và Việt-nam... 


Từ thời cổ đại cho đến thế kỷ thứ XI, ni chúng đã tiếp tục tu tập 
và thực hành công hạnh bố thí cúng dường, tạo tượng và xây chùa. Có 
nhiều tiểu sử của các bậc ni và cận sự nữ sống đời sống thánh thiện, 
chói sáng thế gian với phạm hạnh cao thượng của họ. 


Chính trong thời Đức Phật Thích Ca, chúng ta đã có nhiều thành 
tựu chứng đắc của các bậc ni như Di Mẫu Kiều-Đàm-Di, Da-du-đà-la 
(Yasodhara), Khema, Uppalavanna, Kundalakesil, Kapilam, Soma, 
Ubbiri, Rohini, Patachara, Anupama, Nandi và nhiều vị khác. Chúng ta 
cũng biết trong biên niên sử Vamsa của Tích lan (Sinhala), có ghi lại sự 
xuất chúng các các ni giới thời sau này như Sanghamitra, Dhammapala, 
Sudhamma, Malla, Agsomitta, Uttara, Hema và nhiều phụ nữ khác. 
Các nữ cư sĩ ngày nay cũng đã đóng vai trò quan trọng trong xã hội và 
phát triển tôn giáo. Chẳng hạn ở Tích lan, bà Bandaranayike làm thủ 
tướng và con gái là bà Chandrika Kumaratunga làm tổng thống. 


Vào năm 280, giáo đoàn ni được thành lập ở Trung quốc và Chen 
Chien là vị tỳ-kheo-ni đầu tiên. Năm 429, tỳ-kheo-ni Devasara với bảy 
vị ni khác được vua Meghavanna phái tới Trung quốc và giáo đoàn ni 
dần dần gia tăng số lượng. Trải qua nhiều thế kỷ, ni giới Trung quốc đã 
tích cực đóng góp cho nền hoà bình và an sinh xã hội. 


Trong lịch sử Việt-nam, các tỳ-kheo-ni như sư bà Đàm-soạn, 
Diệu-không, Hải-triểu-Âm, Như-thanh, Huỳnh-liên... là những bậc nỉ 
sư đại tài đóng vai trò tích cực năng động trong nhiều lãnh vực như 
hoằng pháp, giáo dục, văn hoá và từ thiện xã hội... Trong thời đại 
chúng ta, có nhiều nữ lãnh đạo Phật giáo trong các nước Tây-tạng, 


S4 


Nepal, Trung quốc, Triều Tiên, Nhật bản và Đài loan... đang tiến hành 
xây dựng nhiều tu viện độ ni tu tập và trung tâm Nghiên cứu Phật giáo. 
Có một sự khích lệ to lớn là nhiều phụ nữ trong các tổ chức ở Châu Âu 
và Châu Mỹ đã bắt đầu thiết lập các tu viện cho ni giới. Những vị này 
đóng vai trò quan trọng trong việc làm thăng bằng xã hội đang trên đà 
suy đổi đạo đức mà những sự kiện này đi ngược lại với lợi ích của phụ 
nữ. 

Vấn đề căn bản ngày nay là nam và nữ làm thế nào thích ứng với 
sự phát triển trong trật tự xã hội mới đang bị chi phối bởi sự lãnh đạm, 
bạo lực và bất an. Các ý tưởng khoa học văn minh hiện đại đã khuyến 
khích tư duy phân tích, nhưng rủi thay sự tự do phóng khoáng của xã 
hội mới cũng có thể là kết quả đưa đến làm suy đôi giá trị đạo đức. 
Hậu quả là có một nhu cầu bức thiết để tạo dựng cơ cấu xã hội hỗ trợ 
cho đời sống tinh thần, chống đói nghèo, bảo vệ nhân quyên, để cao 
giá trị đạo đức và phục hồi các truyền thống văn hoá... Tất cả những 
điều này hiện nay chỉ tạm thời cân đối thôi. 

Vấn để to lớn nhất hiện nay là làm thế nào chuyển giao những giá 
trị tích cực cho thế hệ tương lai. Để hoàn thành công việc này, điều 
thích hợp nhất là hiện thực hoá quan niệm nam nữ bình quyển. Toàn 
thể nhân loại, nam và nữ đều có trong chính mình tư chất cả nam lẫn 
nữ. Đức Phật đã không phân biệt năng lực trí tuệ và tâm linh giữa nam 
lẫn nữ. Mặc dù thái độ của Phật giáo đối với phụ nữ đôi khi dường như 
mâu thuẫn hoặc thậm chí tiêu cực, thái độ này đã thay đổi và dễ dàng 
thấy rằng ảnh hưởng tích cực của phụ nữ đã hiện diện trong giới Phật 
giáo ngày nay, cụ thể như năng lực của phụ nữ từ khắp mọi miễn của 
trên 30 nước trên thế giới đã tập trung ở đây, hiện diện ở đây trong Hội 
nghị Phụ Nữ Phật giáo Thế giới Sakyadhita lần thứ VII tại Đại hàn là 
một bằng chứng rõ rệt. 


Đó là nội dung bài tham luận của tôi. 
Kam-sa-ham-nida (Tiếng Đại hàn nghĩa là cám ơn) 


Song-bul-ha-ship-si-o (Nguyện cho tất cả chúng ta đều thành 
Phật). 


S5 


PHONG TRÀO TÔN GIÁO QUỐC TẾ 


Năm 1993 đã đánh dấu Trăm năm Quốc Hội Tôn giáo Thế giới 
(Quốc Hội Tôn Giáo Thế Giới Đầu tiên tại Chiøago vảo năm 1893). Đây 
là thời điểm đánh dấu một bước chuyển hướng, một bước ngoặt trong 
Phong trào Tôn giáo Quốc tế và cho tới ngày nay các cuộc hội nghị đã 
thành công trong việc mang các tôn giáo ngồi lại với nhau. 


Tiến sỹ George Carey, Tổng giám mục Canterbury, Sarva-Dharma- 
Sammelana, tại Bangalore đã phát biểu rằng: “Trong thế giới đương đại 
của chúng ta, chúng ta phải rất ý thức về sự liên tục của nạn bất công, 
chiến tranh, đói khát và thiệt hại môi trường; và chúng ta cũng phải có ý 
thức trong nhiều cách trong đó tôn giáo có thể bị lạm dụng để duy trì sự 
bất đồng chánh kiến. Hy vọng của tôi là giúp đỡ các tôn giáo cùng làm 
việc với nhau vì một mục đích chung cho tất cả”.” 


Tại Delhi, Cựu Thủ tướng ấn độ, ông Shri P.V.Narasimha Rao đã 
nhấn mạnh sự quan trọng của tình hữu nghị giữa những thành viên của 
những tôn giáo khác nhau như một đóng góp sống còn cho việc hòa điệu 
các quốc gia.” 


Cũng chính tại Chicago, cuộc hội nghị với chủ đề “Phát động Phong 
trào hướng về Đạo đức Toàn cầu (Øeciarafon Toward A Œiobal Ethic) đã 
nhận ra rằng "Thế giới trong tình trạng bi thảm... Hoà bình đang né tránh 
chúng ta, hành tinh là hiện thân của sự huỷ diệt... Đất nước láng giềng 
đang sống trong sự sợ hãi... Trẻ con đói chết" và đi đến kết luận rằng: " 
Cần có cơ sở cho một nền đạo đức toàn cầu tổn tại và đề nghị phát huy 
những khả năng có thể cho cá nhân có thể trở nên tốt hơn và toàn cầu thế 
giới trật tự hơn." 


Hy vọng sự hợp tác cùng nhau của các tôn giáo sẽ kết lại những 
khoảng cách phân chia trên thế giới. Điều này đã hiện diện trong tâm trí 
của những người tham dự Quốc Hội Tôn giáo đầu tiên tại Chigago vào 
năm 1893. ông Charles Bonney, Chủ tịch của Quốc Hội đã tin tưởng Quy 
tắc Vàng (Go/den Ru/e) do quốc hội để ra có thể là nền tảng cho các 
thành viên của liên tôn giáo nhận ra họ như các anh em trong một đại gia 


33 In Visions of an Interfaith Future, Ed Celia vụ David Storey. International Interfaith centre, I994, 
p- 14. 
* Visions of an Interfaith Future, pp. 223 229. 


vã A Global Ethic, Ed. Hans Kung vụ Karl - Josef KuscheL SCM Ed press 1993. pp. 13-16. 


SỐ 


đình. “Chỉ có một" ông Charles Bomney nói "Những dân tộc trên trái đất 
sẽ mang lại tinh thần của sự hòa hợp và chiến tranh không còn hiện diện 
nữa."”9 


Phong trào đa tôn giáo được thực hiện bởi nhiều người tiên phong 
trong Hiệp hội Quốc tế vì Tự do Tôn giáo và Đại hội Tôn giáo Thể giới 
bao gồm Hoa thượng Anagarika Dharmapala (øgười Tích Lan, có công 
khôi phục lại Phật giáo tại ấn độ trong thế ký XX), Swami Vivekananda, 
nhà triết học đạo Hindu nổi tiếng; Tiến sĩ Sarvepalli Radhakrishnan, nhà 
triết học kiêm chính khách ấn độ... Công việc của Quốc hội nhằm cải 
thiện nhiều phương diện”” như: 


b Không lạm dụng tôn giáo nhằm nuôi dưỡng các chủ 
trương chính trị và bạo động. 


Đh Không tuyên bố sự sở hữu độc quyền về chân lý, Ví 
dụ Đạo Thiên chúa không có sự độc quyền về lòng tốt hoặc cứu rỗi. 
Nhưng những nhà thờ vẫn tranh đấu cho thái độ độc quyền đó. 
Chúa trời của tình yêu thì đức Jesus hiển hiện phải là một đức Chúa 
trời có tình yêu thương cho tất cả các người. Hoặc đừng chấp chặt 
những diễn dịch hạn hẹp của chính mình về những lời dạy trong tôn 
giáo vì điều này chỉ đưa đến sự đối kháng gay gắt và chia rẽ vô ích. 


3. Dẹp bỏ nạn cuồng tín và mê tín dị đoan. 


4. Xua tan nạn thất học và thành kiến. Chẳng hạn, những 
tín đồ Thiên chúa giáo phải ngưng việc khiển trách những người 
Do thái về cái chết của chúa Jesus. 


s: Khích lệ những người thuộc các tôn giáo khác nhau 
nên gặp gỡ đối thoại nhau, đặt biệt là thanh thiếu niên. Cuộc gặp 
mặt như vậy có thể làm cho đời sống thay đổi nhất là về mặt tiến 
bộ đạo đức tâm linh. 

6. Suy nghĩ lại thái độ của mình đối với những tôn giáo 
khác. 

1. Sự đánh giá sai lầm Đạo hồi mà được phát ra từ các 
phương tiện truyền thông phương Tây. 


S Trích dẫn trong Marcus Braybrooke trong Pilgrimage of Hope, SCM press 1992. P. 13. 
3” Towards A Culture of Harmony and Peace, Editor Dr. T.D.Singh, 7-10 December 2003, New Delhi, 
trang 10-20. 


S7 


8. Không khuyến dụ ai từ bỏ tín ngưỡng của họ để theo 
một tín ngưỡng khác... 


Trước những năm 1980, ý nghĩa về tình hữu nghị các tôn giáo có 
phát triển qua số lượng người tham gia đang gia tăng tại những địa 
phương, quốc gia hoặc quốc tế. Họ bắt đầu làm việc cùng nhau vì hoà 
bình và công lý, giải thoát những khổ đau cũng như cùng ngồi cầu nguyện 
và thiển định với nhau. Điều này đã trở thành nhật trình trong các báo 
Tôn giáo năm 1993. Những hoạt động này lúc đầu cũng gặp nhiều trắc 
trở, tuy thế Phong trào đa tôn giáo vẫn là một hình thức cải tiến mới. 


Mười năm kế tiếp theo, sự kết hợp của đa tôn giáo được tiếp tục phát 
triển ở nhiều địa phương, toàn quốc và toàn cầu. Có mười bốn tổ chức bây 
giờ đã có Mạng lưới Tôn giáo Quốc tế do sự cộng tác của Trung tâm Tôn 
giáo Quốc tế tại Oxford trợ giúp. Quốc Hội Tôn giáo sẽ tổ chức vào tháng 
7, 2004 tại Barcelona, Tây Ban Nha sẽ là một cơ hội lớn cho tất cả các tổ 
chức này và nhiều quốc gia cũng như cộng đồng địa phương họp lại để 
cùng nhau chứng tỏ cho thế giới thấy họ phục vụ vì một mục đích chung 
này. 


Các cuộc hội nghị đa tôn giáo cũng đã đóng góp trong việc thay đổi 
thái độ của những chính khách, thương gia, kinh tế và những bậc lãnh đạo 
khác trong xã hội. Họ đã nhận ra rằng cần phải có một khuynh hướng đạo 
đức và tinh thần để giải quyết những vấn đề lớn đang làm đau đầu xã hội 
và thế giới của chúng ta ngày nay. 


Năm 1999, nhiều cuộc Hội nghị với nội dung kêu gọi giá trị tính 
thần đã được tổ chức đúng lúc ở nhiều nơi với các chủ đề chẳng hạn như 
Hướng dẫn Nếp sống đúng đắn, Toàn cầu hoá vì Lợi ích chung”. Hội 
nghị gần đây nhất là ở St Petersburg, đã mang những nhà kinh tế, những 
chính khách và những nhà tôn giáo trí thức ngồi lại với nhau. Cuộc hội 
nghị năm 2000 tại Dubai, Sự Đối thoại về Phát triển Thế giới' đã mang 
những người đại diện ngân hàng thể giới và đại diện các tôn giáo hợp mặt 
với nhau. Chính Diễn đàn Kinh tế Thế giới? hoặc Tín ngưỡng và Chính 
sách Hải ngoại” tại nước Anh do chính phủ Anh tổ chức vừa rồi đã mời 
những nhà tôn giáo tham gia. Tại Trung đông, các nhà lãnh đạo đạo Do 
thái, Hồi giáo và Cơ đốc giáo đã cùng nhau cất tiếng kêu gọi về hoà bình. 


Có lẽ điều đáng chú ý nhất của phong trào Đối thoại giữa các tôn 
giáo là Hội nghị Hoà bình Thiên niên kỷ tại Quốc Hội của Liên Hiệp 


S8 


quốc. Tại đây rất nhiều các nhà lãnh đạo tôn giáo đã gặp nhau. Toàn bộ 
phong trào đa tôn giáo rất sôi nổi như kèm theo sự kiện chuẩn bị cho thiên 
niên kỷ sắp đến. 

Không giống như Hội nghị Thiên niên kỷ tại Liên hiệp quốc là một 
cuộc gặp gỡ của các bậc lãnh đạo, Quốc Hội Tôn giáo tiếp theo chủ yếu 
là những người dân bình thường, mặc dầu cũng có nhiều nhà lãnh đạo 
tham gia. Những chuyên gia từ mọi mặt của cuộc sống cũng đã đến tham 
dự. Họ như bị thách đố với hoàn cảnh mới và như có một sự đổi khác nơi 
họ đang sống. 


Hãy cùng nhau làm việc và cầu nguyện ( 7ÿ /ực vả fha fực). Hai điều 
này không thể tách rời nhau được. Bởi vì khi chúng ta nhạy cảm và thâm 
nhập tận trong cùng chính chúng ta với cuộc đời thì chúng ta sẽ nỗ lực 
trong việc phục vụ cho thể giới. 


Các cuộc hội nghị trên diễn đàn thế giới này rất có ý nghĩa. Thật là 
quan trọng khi các Đối thoại liên Tôn giáo này được tổ chức tại nhiều địa 
phương, trong và ngoài nước bởi vì chính ở đó mà những giấc mơ được 
biến chuyển vào trong những thái độ và những hoạt động mới mà những 
điều này sẽ kết hợp tất cả chúng ta lại trong việc xây dựng một thế giới tốt 
hơn. 


Đây là những tia sáng của niềm hy vọng. 


Sách Tham khảo: 
1) Towards A Culture of Harmony and Peace, Editor Dr. 
T.D.Singh, 7-10 December 2003, New DelhI. 


2) Untty in Diversity (Thoughts of the World's Great 
Religions), O.P. Ghai, Foreword by Dr. Karan Singh, Sterling 
Publishers PVT. LTD, New Delhi-3. 


s9 


SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 


GIÁO HỘI NI TẠI ẤN ĐỘ 


Như chúng ta biết Đức Phật đạt giác ngộ tại Bồ-đề-đạo-tràng 
lúc 30 tuổi. Sau đó, ngài trải qua thời gian 49 năm (theo Phật giáo 
Nguyên thuỷ là 45 năm) để du hành thuyết pháp. Ngài đã thành 
lập tăng đoàn, ni đoàn, nam và nữ Phật tử. 


Thật ra đầu tiên, Đức Phật chỉ thành lập tăng đoàn, vấn để 
cho người nữ xuất gia (pabba//a)”” là vấn để hết sức đắn đo thận 
trọng. 


Bối cảnh xã hội Ấn độ lúc bấy giờ, việc trọng nam khinh nữ, 
thích sanh con trai hơn con gái và chế độ phân chia bốn giai cấp: tu 
sĩ (Bà-la-môn), vua quan (Sár-đế“lợi), nông-công-thương (T-xá) 
và cùng đinh (7hj-đà-la) đã ảnh hưởng rất mạnh trong đời sống 
người dân Ấn. Tuy hiện nay dù có giảm nhưng vẫn còn tổn tại. 
Hiện tượng người nữ ẩn dật tu hành dù là ít nhưng cũng là đã có ở 
Ấn độ cổ đại ngay trước khi Phật giáo xuất hiện. Xa lánh xã hội và 
sống một đời sống độc thân là tánh cách đặc biệt của mẫu đời 
sống Ấn độ. 


Trong Vệ-đà và kinh sách của đạo Loã thể (7a¡n) cũng chứng 
minh cho thấy có các ni khất sĩ tổn tại và tiếp tục phát triển cho 
đến thời Đức Phật: “Ba mươi sáu ngàn phụ nữ chống lại mười bốn 
ngàn đàn ông để được rời bỏ đời sống gia đình và trở thành ni khất 
sĩ của phái Bạch-y (Sverzmbara) thuộc đạo Loã thể”. ” 


Giáo hội ni Phật giáo hình thành và xuất hiện như bổ sung 
thêm vào phong trào cộng đồng ni giới của các tôn giáo khác: 
“Đây không phải là một ý tưởng mới lạ. Đã rất nhiều nữ giới đã 
sẵn sàng từ bổ những ràng buộc trần gian đã từng trói buộc họ và 


trở thành bậc xuất thế”. 


Vào thời kỳ đầu của Phật giáo, phụ nữ đã đấu tranh một cách 
liều lĩnh quyết liệt để được sống đời sống phạm hạnh viễn ly và 
thoát khỏi những ràng buộc trần gian. 


* Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. by Hastings J., vol. 8, p. 799. 
3 Talim, Meena, Women in Early Buddhist Literature, p. 6. 
*® Monasdc Life of The Early Buddhist Nuns, Subhra Barua Atisha, Callutta, 1997, p.58. 


90 


Di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-để và năm trăm nữ quý tộc dòng họ 
Thích là những người đầu tiên từ bỏ những ràng buộc trần gian và 
thành lập ni đoàn. Di mẫu mặc dù xuất thân từ hoàng thân, nhưng 
là người phụ nữ đầu tiên hy sinh tất cả phú quý vinh hoa để sống 
một đời sống viễn ly. Di mẫu phải đối diện trước những thực tế cực 
khổ của đời sống, tranh đấu vượt qua nhiều chướng ngại và thành 
kiến về nữ giới lúc bấy giờ. 

Tình thương và lòng vị tha của Đức Phật đối với người nữ là 
vô hạn. Ngài đã mở một con đường mới cho người nữ có thể dự 
vào nấc thang giải thoát để họ trở thành hữu ích, lợi mình và lợi 
người. Lịch sử đã minh chứng ngài là vị đã mang nhiều lợi ích lớn 
cho phụ nữ, đã đưa ra tiến trình giải thoát tâm linh và công nhận 
họ cũng có khả năng thành tựu các thánh quả như chư tăng. 


Các câu chuyện trong Trưởng lão ni kệ là một minh chứng 
hùng hồn cho thấy ni giới có thể đạt bốn quả thánh như Tu-đà- 
hoàn (Sø/apanna), Tư-đà-hàm (Sakadagam:), A-na-hàm (Anagami) 
and A-la-hán (Araham) và cũng có thể dấn mình hoằng pháp như 
chư tăng. Giới nữ lưu đã trở nên an lạc và hạnh phúc trong nếp 
sống quy củ thiển môn, sống hạnh viễn ly thanh tịnh. Họ đã trải 
qua phần lớn đời mình trong tu tập giới-định-tuệ, giải thoát và giải 
thoát tri kiến. Trong đó, có nhiều ni ưu tú như cô Bhadda 
Kundalakesa”" là nữ hùng biện tài giỏi. Không ai có thể đánh bại 
luận thuyết của cô, ngoài trừ tôn giả Xá-lợi-phất và Mục-kiển- 
liên. Sư cô Patacara” là nữ pháp sư nổi danh, đã hoá độ năm trăm 
người nữ trong một lần và sư cô cũng là nữ luật sư tài ba trong các 
luật sư (vinayadhara) thời bấy giờ. Các tỳ kheo ni như Nguyệt-tinh 
(Sơma), Ci-sa Kiểều-đàm-di (Kisa Gotami), Bạt-đà Ca-t-la (Bhadda 
Kapilam), A-no-pama (Anopama), Ca-la (Cala), U-pa-ca-la 
(Upacala), Si-su-pa-ca-la (Sisupacala)... cũng đã đóng góp rất 
nhiều trong sự nghiệp du hành hoằng dương Phật pháp. Tỳ kheo ni 
Bhadda Kundalakesa nói: “Tôi đã du hành khắp xứ Ương-già 
(Anga), Ma-kiệt-đà (Magadha), Bạt-kỳ (V4a/7), Ca-si tức Ba-la-nại 
(Kasj và Kiều-tát-la (Kosaia) vì lợi ích cho chúng sanh đau khổ 
mà thuyết pháp trên 50 năm nay”.*' Trong Tương ưng bộ kinh”' kể 


*' Therigatha, ed. R.Pischel, London: PTS, 1883, p. 521-525. 

* Như trên, trang 193. 

*® Như trên, trang 12 

* Samyutta Nikaya, M.L.Feen & Mrs. Rhý Davids, Vol. I, PTS, 1884-1898, pp. 212-213. 


9] 


tỳ kheo ni Thanh-tịnh (Subha) đã thuyết pháp giữa một hội chúng 
đông đảo tại Vương-xá (Rajagaha). Trong Dipavamsa (Nam truyền 
Phật giáo Sử thư / Đảo sử, chương XVIII) đã nói tỳ-kheo-ni Bảo-an 
(Khema), (trước đây là hoàng hậu của Bình sa vương, nước Ma- 
kiệt-đa) là pháp sư nổi tiếng, có trí tuệ và là thầy dạy luật. Tỳ 
kheo ni Dhammadinna là một triết sư Phật giáo. Trong Trung bộ 
tường thuật có cuộc tranh luận về triết học giữa cô và chồng trước 
của cô là Visakha, người đã đưa các vấn đề liên quan về ngã kiến 
(sakkayadithi), Bát chánh đạo (Ariya Atthangika Magga), hành 
(sankhara), diệt (nirodha)... Tỳ kheo nì Dhammadinna trả lời một 
cách thuyết phục những điều này trước hội chúng đông đảo. Tỳ 
kheo ni Bảo-an (Khema), Uppalavanna, Dhammadinna là những 
hình ảnh của ni giới tài ba và trí tuệ trong Ấn độ cổ đại. 
Uppalavanna là một tỳ-kheo-ni nổi tiếng về thần thông (440i), 
trong khi tỳ kheo ni Hoan Hỉ (Nanđa) và Kundalakesa nổi bật 
trong thiển và trí. Chẳng những tiếng thơm được biết trong chốn 


+ Ä ^ ` ` °. ° ^ ` + 4 
thiền môn mà còn lan nhanh cả ra giới bên ngoài. ° 


Điều này đã cho thấy ni giới có khả năng thành tựu các Phật 
sự và đạt thánh quả như chư tăng. 


Trước khi giáo hội ni được thành lập, trong sự giới hạn của xã 
hội và nữ giới nói chung khó tìm được cơ hội để nghe Phật pháp. 
Sau khi Đức Phật từ bị cho thành lập ni đoàn, sự ảnh hưởng của ni 
giới đã góp phần khiến cho Phật pháp được lan truyền khắp nơi 
trong một thời gian ngắn. Có nhiều trường hợp, trong đó toàn gia 
đình trở thành phật tử thuần thành, quy y Tam bảo chỉ do được một 
tỳ kheo ni thuyết pháp cảm hoá. Ni giới có thể tiếp cận dễ dàng 
các nữ quý tộc hoặc phụ nữ nói chung để chỉ ra con đường an lạc 
hạnh phúc giữa những lo toan của cuộc đời (tự tại giữa khổ đau) để 
họ có thể quy y Tam bảo trở thành phật tử tại gia hoặc xuất gia 
theo tuỳ nhân duyên của từng vị. Những phụ nữ giàu có như Đại- 
mãn (Visakha), Am-ba-pa-ly (Ambapal), Bảo-an (Khema), U-pa- 
la-van-na (Uppalavamna), Sa-ma-va-ty (Samavafi), con gái của 
trưởng giả Cấp-cô-độc (Anafhapindika) và nhiều nữ Phật tử khác 
đã tận tâm, tận lực ủng hộ trong việc phổ biến Giáo hội ni. Kỹ nữ 
xinh đẹp Ambapali gia nhập vào ni đoàn và đã đem tài sản của 


* Majjima Nikaya, ed. R. Chalmers & Mrs. Rhý Davids, vol. I, PTS, 1888, p. 299. 
` Anguttara NÑikaya, ed. Max Walleser, vol. I, part I, PTS, 1924, p. 356. 


92 


mình để xây dựng một đại tùng lâm trang nghiêm tráng lệ cho chư 
tăng ni tu học.” Con gái của trưởng giả Cấp-cô-độc thuyết phục 
các thành viên bên cha chồng quy y Tam bảo và cô ấy cũng thành 
lập một trung tâm Phật giáo tại Anga.”” Còn nhiều ví dụ nữa rải 
rác trong các kinh tạng Pali. Phật tử đã cúng dường chư ni thực 
phẩm, quần áo, giường nằm, thuốc men... Ngược lại, chư ni cũng 
đã tặng họ các món quà tinh thần bất tử của pháp nhũ. Cứ như thế 
trong nhiều thời đại, chư ni đã nhiệt tình trong việc hoằng pháp, 
xây dựng một thế giới an lạc cho con người. 


Các bằng chứng khảo cổ và văn học đã minh chứng sự hưng 
thịnh nhanh chóng của giáo hội ni trong vài trăm năm nữa sau khi 
được thành lập. Các bia ký Ấn độ khắc ghi sự tổn tại của giáo hội 
nI tại Ấn độ. Các sắc lệnh trên trụ đá Bhabru và Schism của hoàng 
đế A-dục đã ghi dấu sự tổn tại của các tỳ-kheo cũng như tỳ-kheo- 
ni và cũng cho thấy các tỳ-kheo-ni bình đẳng trong vấn để thống 
nhất hay phân chia trong Tăng già Phật giáo. Các thông tin về sứ 
mệnh truyền bá đạo Phật vào Tích lan của tỳ-kheo-ni Sanghamitta 
cũng được ghi trong sắc lệnh của vua A-dục. Trước và trong suốt 
triều đại Sunga-Maurya, nhiều bia ký trên mái chấn các tháp tại 
Sanchi, Bharhut, Bồ-để-đạo-tràng (Bodh-gaya) đã ghi nhận nhiều 
Phật sự của các tỳ-kheo-ni. Nhiều trung tâm khác gần Sanchi, 
Bharhut... cũng lưu dấu những bước chân hoằng pháp của giới ni. 


Có nhiều (17 tấm) bia khắc trên rào chấn ở Bồ-đề-đạo-tràng 
tôn vinh tán dương tỳ-kheo-ni Kurangi như là bậc A-la-hán (Aya / 
Arya Kurangi).” Trước khi trở thành tỳ-kheo-ni, Kurangi là hoàng 
hậu của vua Indragnimitra. Khi vua băng hà, bà đã xây hai tu viện 
lớn cho tăng và ni để hồi hướng công đức cho vua và sau đó bà đi 
xuất gia. Trong bia khắc ở hang động Phật giáo Junnar ghi có một 
n viện (Bhikkhun-upasaya) thuộc phái Thượng-bộ 
(Dhammufariya) toạ lạc trong thị trấn. Tấm bia ký ở tháp 
Amaravati đề cập có bốn chúng đệ tử của Đức Phật là tỳ-kheo, tỳ- 
kheo-nI, cận-sự-nam và cận-sự-nữ. 


Theo tường thuật của ngài Pháp Hiền, giáo hội ni đã tổn tại ở 
Mathura cho tới thế kỷ V-VI: “Các tỳ-kheo-ni chính nhờ sự ủng hộ 


“ Dutt, Nalinaksha, Early Monastic Buddhism, vol. I, p. 296. 
sẽ Burlingame, E.W., Buddhist Legends, vol. L, p. 84. 
® Subhra Barua Atisha, Monastic Life of The Early Buddhist Nuns, Callutta, 1997, p. 76. 


93 


các tôn giả A-nan, ngài đã khẩn xin đức Thế Tôn cho phép người 


nữ được xuất gia”."° 


Trong bia khắc tiếng Phạn thuộc năm 549-550 triểu đại 
Gupta, tỳ kheo ni Jayabhatta thuộc dòng tộc Thích Ca đã cúng 
dường xây dựng tu viện Yasovihara.” 


Ngài Nghĩa-tinh viếng thăm Ấn độ vào cuối thế kỷ thứ VII đã 
tường thuật: “Chư ni tại Ấn độ khác với chư nỉ tại Trung quốc. Họ 
sống một đời sống nghèo nàn, đơn giản và sinh kế bằng khất 
thực”. Subandhu trong Vasavadatta nói rằng các tỳ-kheo-ni tín 
tâm vào Bồ tát Đa-la hay Quan thế âm ... Không có các tác phẩm 
của Phật giáo hay Bà-la-môn giáo để cập đến các tỳ-kheo-ni ở thế 
kỷ IX-X. Dường như rằng trước thời gian này giáo hội ni không 
còn tổn tại ở Ấn Độ nữa hoặc chỉ còn rải rác.” Cuối cùng thì cùng 
với số phận của Phật giáo, giáo hội ni cũng bị tiêu diệt trước cuộc 
cần quét của Hồi giáo vào thế kỷ X trở đi. 

Tóm lại, nói về những nguyên nhân đưa đến sự phổ biến Phật 
pháp tại Ấn độ, thì sự đóng góp của ni giới cũng là một yếu tố 
quan trọng. Sự cống hiến của họ cũng rất đáng kể. Giáo hội ni 
trong hầu hết mọi lãnh vực cũng có chức năng như tăng và trở 
thành một phần không thể thiếu trong tăng già, đã cùng chư tăng 
xây dựng ngôi nhà Phật pháp và đặt viên đá nền móng đầu tiên để 
từ đó, hương thơm giải thoát của Đức Phật được lan rộng đượm 
nhuần khắp thế giới như ngày nay. 


Cuộc đời tu hành của chư tổ ni là những tấm gương sáng ngời 
để giới nữ lưu cùng suy gẫm và noi theo trên con đường hành đạo 
của mỗi người con Phật chúng ta và cũng cho thấy con đường của 
Đức Phật mở rộng cho mọi người, không phân biệt nam hay nữ. 
Tấm gương dũng cảm quyết tâm tu tập để đắc đạo quả cao thượng 
của các tỳ-kheo-ni tiên phong trong ni đoàn của Đức Phật luôn là 
một nguồn cảm hứng cho tất cả mọi người con Phật chúng ta trong 
hơn hai ngàn năm trăm qua. 


WUS Dniversifty Hostel, Delhi 24-01-05 


5° Beal, Samuel, Buddhist Records of the Western World, London, 1889, vol. I, D-. XXXIX. 

*! Fleet, Corpus Inscriptionum Indicum, vol. II, p. 273-4. 

*'“ Takakusu, A Record of the Buddhist Practices, p. 80; Trích trong Monastic Life of The Early 
Buddhist Nuns, Subhra Barua Atisha, Callutta, 1997, p. 76. 

*3 Epigraphia Indica, vol. Xv, 1985, p. 34. 


94 


THAM KHẢO 


1. Monastc Life of the Early Buddhist Nung, 
Subhra Barua Atisha, Calcutta, 1997. 


2 The Buddha and his Teachings, Narada, 
Buddhist Missionary SocIety, Malaysia, 1977. 


95 


TÌM HOÀ BÌNH NƠI TÂM 


Từ lâu, chúng ta hiểu rằng sự cuồng tín sẽ dẫn dắt thế giới này đi đến 
đổ nát. Các Tôn giáo sẽ tìm kiếm giải pháp dẹp bỏ hành rào chướng ngại 
của sự cuồng tín này, cần có những người hoà bình và trí tuệ vì chỉ chính 
những người như vậy mới có thể bẻ gãy những hàng rào ngăn cách giữa 
những tôn giáo và dẫn đến khả năng hợp tác lẫn nhau, đây là mục đích 
của các Tôn giáo trên thể giới này. 

Người Hoà bình - người mà tâm trí luôn an bình và hài hoà. Khắp 
nơi, chúng ta thấy người ta kêu rẻo hoà bình, cầu nguyện cho hoà bình, 
thậm chí đấu tranh cho hoà bình. Nhưng cái gì thật sự là hoà bình? Nó là 
chỉ có nghĩa là vắng mặt của chiến tranh, sự đình chỉ lòng thù địch, sự 
hợp nhất giữa những con người với nhau. 


Khi có người hỏi chúng ta là ai, mỗi người trong chúng ta sẽ trả lời 
khác nhau. Vài người trả lời họ là người Việt nam, những người khác có 
thể nói họ là người ấn độ. Vài người có thể trả lời họ là Phật tử, tín đồ 
Thiên-chúa giáo hoặc Hồi giáo hoặc ấn giáo. Cũng có những người xác 
định bản thân mình với những nghề nghiệp của họ: tôi là tu sĩ, giáo viên 
hoặc bác sĩ ... Tuy nhiên, bất kể quốc tịch, tôn giáo, nghề nghiệp nào của 
chúng ta, ở đây có một điều chung cho chúng ta là tất cả chúng ta đều là 
con người. Trong kinh Phật nói: Con người là sự kết thành của năm uẩn, 
là nghiệp báo do chính mình tạo nên. Trong tôn giáo khác, bạn sẽ tìm 
thấy khái niệm trung tâm là những con người được sáng tạo trong hình 
ảnh của Chúa trời. Kinh thánh Thiên chúa nói rằng: 'Chúa trời đã tạo con 
người trong hình tượng của chính mình”. Đạo Hindu, kinh Bhagawad Gita 
tuyên bố rằng: “Mamivamsho Jiva Loke Jiva Bhuta Sanathana” nghĩa là 
trong hình tượng của Tôi là tất cả các chúng sanh trong thế giới này. 


Trong thực tế, cái gì là hình ảnh (của) Chúa trời? Ngài là một người 
với đôi mắt, mũi, hai tai và hai chân như chúng ta? Thật ra theo Thiên 
chủa giáo hình ảnh thực tế của Chúa trời là Hoà bình và đó là hình ảnh 
mà trong đó chúng ta đã được tạo ra. Hoà bình là quyền thừa kế của 
chúng ta. Chúng ta đã được sanh ra với nó. Còn theo đạo Phật, hoà binh là 
một trạng thái của tâm. Ngài Huệ khả (7ẩ Quang) đến cầu Tổ Bồ-đề- 
đạt-ma xin an tâm giùm. Tổ hỏi ngược lại: “Đem tâm ra đây Ta an cho!” 
Ngài Huệ khả bừng ngộ rằng: “Tâm mình tự bản lai thanh tịnh và an 


96 


bình”. Đây là lý do tại sao mà hoà bình là một trạng thái hiện thân của 
chúng ta. Đây là cái mà gọi chúng ta là những hiện thân của hoà bình. 


Trong thực tế, nó là trạng thái nguyên bản của sự tồn tại của chúng 
ta. Tất cả chúng ta được sinh ra trong hoà bình, chúng ta sống trong hoà 
bình và chúng ta chết trong hoà bình, rồi trở lại tái sanh với hoà bình. Tuy 
nhiên, mặc dù hoà bình là quyền thừa kế hoặc trạng thái tâm của chúng 
ta, nhưng chúng ta vẫn không nhìn thấy nó trong cuộc sống của chính 
mình. Nó là một quái vật lắng tránh mà mãi mãi che giấu chính nó trước 
chúng ta. Cái gì là nguyên nhân cho điều này? Nếu thật sự hoà bình là 
một trạng thái hiện thân của tâm chúng ta thì tại sao chúng ta không có 
nó? Tại sao người ta hoàn toàn tìm kiếm hoà bình nhiều như vậy? 


Hầu như tất cả mọi người, đàn ông, phụ nữ và ngay cả trẻ em đều 
muốn tâm bình. Chúng ta hoàn toàn muốn hoà bình. Nhưng chúng ta biết 
hoà bình là gì và như thế nào? Giả sử cho phép tất cả chúng ta từ trẻ cho 
đến già, cố gắng trả lời câu hỏi sau đây:" Bạn đã nhìn thấy hoà bình chưa? 
Bạn đã lĩnh hội nó với bất kỳ giác quan nào của bạn chưa? Có người nào 
đã đi qua và nói với bạn rằng đây là hoà bình. Thầy của bạn đã chỉ nó 
cho bạn? Hoặc cha mẹ hoặc bạn bè của bạn? 


Nếu bạn thật sự nghĩ về nó, bạn sẽ nhận thấy rằng không ai đã thật 
sự chỉ nó ra cho bạn. Bạn tự ý biết nó. Bạn có một giấc ngủ ngon và khi 
bạn thức dậy vào buổi sáng hôm sau, hoàn toàn tươi tỉnh, Bạn nói: “ổ! Tôi 
đã có một giấc ngủ rất bình an". 

Bạn đã biết giấc ngủ an lành như thế nào? Khi bạn ngủ và không 
biết tất cả mọi thứ xung quanh. Cho tới khi thức dậy và biết rằng tôi có 
một giấc ngủ bình an. Thế thì làm thế nào chúng ta biết rõ ràng theo bản 
năng hoà bình là gì và muốn nó như thế nào? Chúng ta biết khi nó hiện 
diện và chúng ta biết khi nó vắng mặt. Lập luận duy nhất khi chúng ta có 
thể lĩnh hội hoà bình trong trạng thái này là vì nó chính là bản chất của 
chúng ta và nó là hiện thân của chúng ta. Uống nước nóng hay lạnh là tự 
ta biết. Đó là một trạng thái của sự tồn tại mà chúng ta đang là. Và làm 
sao mà chúng ta biết nó một cách theo bản năng, ngay cả không có bất cứ 
ai nói với chúng ta. Đó là lý do tại sao chúng ta muốn nó hiện diện, khi 
chúng ta không có nó. 


Bạn phải biết rằng hoà bình không phải là trạng thái thoát khỏi sự 
xung đột hoặc rối loạn. Trong thế giới này, không có ai mà không trải qua 
những sự phiền toái. Đối với một trẻ sơ sanh, việc mọc răng là một vấn 
đề, đi bộ là một vấn đề, ăn uống là một vấn đề. Đối với các cậu bé trai 


97 


hay gái thì trường học là một vấn đề, thi cử luôn luôn là một vấn đề, 
không làm bài tập ở nhà là một vấn đề. Khi trở thành thiếu niên tươi trẻ 
thì lo lắng cách bạn nhìn làm sao, ăn nói làm sao khi đi tới người khác và 
họ có thể nghĩ thế nào về mình. Khi bạn vào trường cao đẳng, bạn lại lo 
lắng khoảng trời tương lai, viễn cảnh nghề nghiệp, cuộc sống lứa đôi 
trước mắt của bạn. Trẻ con đấu tranh cho học hành, để có thể có công 
việc tốt, kiếm được tiền và đưa đến cuộc sống hạnh phúc. Tuy nhiên, khi 
họ trưởng thành và có được công việc mà họ từng ước mơ, nhưng cuộc 
sống của họ vẫn đầy sự căng thẳng, buồn phiền và sức ép của công việc. 


Khi bạn đã lập gia đình, bạn lại lo lắng về vợ hoặc chồng của bạn; 
bạn bị phiền bởi sự khó chịu hoặc sự không vui của vợ hay chồng của 
bạn; bạn lo lắng cho các con của bạn, cho nền giáo dục và tương lai của 
chúng. Khi bạn già bị nhiều bệnh tật và không có sức khỏe cũng làm cho 
bạn lo lắng. Vì vậy, toàn bộ cuộc sống của chúng ta trong thực tế là tràn 
đầy những lo lắng và lo toan cho người khác. Không có ai thực sự giải 
thoát những điều này. Trong trạng thái như thế, bạn có thể hỏi làm sao 
trên trái đất này, chúng ta có thể có hoà bình? Có thể chúng ta đã từng có 
hòa bình trong cuộc sống? 


Này các bạn, đây là cái mà chúng ta phải biết rằng hoà bình là không 
phải sự vắng mặt xung đột. Hoà bình là một trạng thái của tâm. Cái gì là 
nghĩa chính xác của điều này? Chỉ cần trong khi bạn là một con người và 
không có vấn đề gì dù bạn thuộc Châu á, Âu, Phi, Mỹ..., hoà bình là một 
trạng thái của hiện hữu mà nó không bị ảnh hưởng bởi những động lực 
bên ngoài gây nên sự lo âu và tuyệt vọng. Điều này có nghĩa rằng không 
có vấn đề gì dù những sự lo âu đang quấy rầy bạn, bạn vẫn có thể hoà 
bình nếu bạn muốn. Có nhiều sóng gió trong đại dương, nuốt lấy những 
con thuyền, nhưng sâu dưới đại dương ngay cả những loài cá nhỏ xíu vẫn 
bơi lội vui vẻ, bình an không bị ảnh hưởng bởi sự rối loạn của sóng gió 
bên trên. Qua ví dụ này có thể hiểu một cách khéo léo chân lý về hoà 
binh. 

Hoà bình không phải là cái ở bên ngoài, nó hiện diện bên trong mỗi 
một chúng ta. Không có cửa hàng nào có thể chào bán hoà bình. Hoà bình 
có thể đến chỉ từ bên trong chúng ta. Ông H.H.Sri Saidas Baba” nói rằng 
Chúa trời tìm kiếm một chỗ để che giấu hoà bình. Chúa trời tìm khắp nơi, 
cố gắng tìm một chỗ để ẩn giấu hoà bình để mà con người không thể tìm 


*# Towards A Culture of Harmony and Peace, Editor Dr. T.D.Singh, 7-10 December 2003, New Delhi, 
trang 18. 


98 


thấy nó. Sau khi tìm kiếm khắp nơi, ngài cuối cùng giấu nó nơi tôn 
nghiêm an toàn nhất. Ngài giấu nó bên trong trái tim của con người, trong 
chính cốt lõi của con người. Vì ngài biết rằng con người sẽ tìm kiếm hoà 
bình khắp nơi trừ chính ngay vị ấy. Nếu bạn nhìn xung quanh thế giới 
ngày hôm nay, chính xác cái gì mà mọi người đang làm. Họ đang tìm 
kiếm hoà bình khắp nơi. Cái đó là gì, một mặt hàng có sẵn để đi tìm? Hoà 
bình là một trạng thái của hiện hữu, một trạng thái của sự tồn tại. Bạn 
không thể tìm kiếm hoà bình. Nếu bạn muốn hoà bình, bạn phải sống 
trong trạng thái của sự tồn tại, hẳn bạn sẽ an bình. 


Điều gì đã dẫn chúng ta đến câu hỏi quan trọng nhất. Làm sao để đạt 
hòa bình? Chúng ta muốn hoà bình nhưng tâm chúng ta đầy những tham, 
sân và si. Chúng ta muốn hoà bình, nhưng chúng ta giữ súng đạn trong 
tay của chúng ta. Rồi làm thế nào chúng ta có thể có hoà bình? Nếu bạn 
muốn đi tới Việt nam, bạn phải đi du lịch theo hướng đó. Cũng vậy, bạn 
phải loại bỏ lòng thù hận và ghen ghét của bạn với những người khác. Chỉ 
có như vậy, bạn có thể có hoà bình mãi mãi. 


Thật là rất quan trọng nếu thế hệ thanh niên hôm nay thực thi giá trị 
của hoà bình. Tất cả các vấn đề hôm nay đều bởi vì những người thanh 
niên của ngày hôm qua không hiểu rõ sự thật này. Từ đây, chúng trưởng 
thành trở thành những người lớn không thoã mãn, bất cần và bên cạnh đó 
làm hỏng nền hoà bình của chính mình và cũng đồng thời đang làm hỏng 
nền hoà bình của thế giới này. Tuy nhiên, thanh niên có một vai trò lớn. 
Các bạn có trách nhiệm lớn bởi vì các bạn có thể hình thành thế giới của 
ngày mai. 


Này những người bạn thân mến, sẽ hiểu đúng nếu các bạn có hoà 
bình trong chính bạn, trong nhà của bạn và trong xã hội của bạn. Bạn là 
người có thể xác định loại thế giới nào bạn muốn. Bạn cũng đọc báo, hoặc 
nghe tin tức về từng phần của thế giới đang đau đón vì chiến tranh, khủng 
bố tấn công hoặc những tai họa khác do con người làm ra. Tất cả những 
điều đó là kết quả của một sự thiếu hiểu biết về hoà bình. Trạng thái này 
có thể được thay đổi trong tương lai bởi việc vun trồng hiểu biết và tình 
yêu thương cho người xung quanh bạn. 


Hãy ngừng việc tìm kiếm hoà bình bên ngoài này. Ngược lại khám 
phá hoà bình bên trong tự mình; hãy nhận thấy rằng hoà bình là trạng thái 
thật của sự tồn tại bên trong của chúng ta. Trong kinh Đại Phật đỉnh Thủ 
Lăng nghiêm, Đức Phật dạy ngài Xá Lợi Phất - vị đại đệ tử Trí tuệ bậc 
nhất rằng: “74m bừnh thì thế giới bình”. Hãy để chúng ta mang “tâm 


99 


bửn#” bên trong đó ra ngoài và chia sẻ nó với mọi người để tạo ra một thế 
giới hòa bình đáng sống. 


100 





Sư cô Giới Hương sanh năm 1963 tại Bình-tuy. 
Xuất gia năm 15 tuổi, hiện là trụ trì Tịnh thất Pháp 
Quang, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, Tp. HCM. 


Năm 2003, Sư cô đã tốt nghiệp Tiến-sĩ Phật 
học tại Trường Đại-học Delhi, Ấn-độ:; hiện là Uỷ 
viên Ban Phật giáo Thế Giới và Ban Phiên Dịch 
Kinh Điển Đại Thừa của Viện Nghiên Cứu Phật 
Học VN, Tp. HCM và là Cộng tác viên của Nguyệt 
san Giác Ngộ, Tp. HCM; sư cô cũng là tác giả của 
sách: 

-  Boddhisaftva and Sunyata In the Early and 
Developed  Buddhist Tradiions, Delh1-7: 


Eastern Book Linkers, IŸ print 2004 & 2" 
reprint 2005. 


-  Bồ-tát và Tánh-không trong Kinh điển Pali 
và Đại thừa, Delhi-7: Tủ sách Bảo Anh Lạc, 
2005. 

- - Ban Mai Xứ Ấn (3 tập). Delhi-7: Tủ sách 
Bảo Anh Lạc, 2005. 

- Xá Lợi của Đúc Phật, Tham Weng Yew, 
Thích Nữ Giới Hương chuyển ngữ, Delhi-7: 
Tủ sách Bảo Anh Lạc, 2005. 


